TRANH CHĂN TRẦU 
THE TEN OX HERDING 


H.T. THÍCH THANH TỪ 
Dịch Chánh Văn 





Bình Giải 


YAMADA MUMON 
SHENG YEN 
MYOKYO-NI 


HỊ 


Biên dịch: Thuần Bạch 


1 


Tác Giả Bình Giải 

1/ Mumon Yamada (HIE ###, Sơn Điền Vô 
Văn) Sinh ngày l6 tháng 7 năm 1900 — Tịch 24 
tháng 12 năm 1988) lão sư tông Lâm Tế, nhà thư 
pháp. và Trụ Trì Thánh Phước tự ở Kobe, Nhật. về 
sau Chủ Tịch trường Đại Học Hanazono và Trụ Trì 
Diệu Tâm tự. 

2/ Sheng Yen (Hòa Thượng Thánh Nghiêm 
SERz) Sinh ngày 22 tháng giêng năm 1931 — Tịch 3 
tháng 2 năm 2009, Đài Loan. Tông Tào Động và 
Lâm Tế. 

3/ Myokyo-Ni (Irmgard Schlögl): Ni Diệu Kính 
Sinh ngày 29 tháng giêng năm 1921 — Tịch 29 tháng 
3 năm 2007. 

Nguyên quán: Leitersdorf, Styria, Áo quốc. 

Cư sĩ: Tu học chùa Đại Đức, tô đình tông Lâm 
Tế Nhật bản. 

Xuất Ø1a VỚI thiền sư Soko Morinaga, nhân vật 
chính trong sách Từ Nụ Đến Hoa. 

Giáo Thọ và Trụ Trì Thiền Viện FaIrlight Zen 
Buddhist Monastery, Luton, Anh quốc. 


+ 


Nội Dung 
Lời Tựa 
Mười Bức Tranh Chăn Trâu 
- Sơn Điền Vô Văn 
- Thánh Nghiêm 
Tranh Thiền Tông Số 1: TÌM TRÂU 
- HT Thích Thanh Từ 
- Sơn Điền Vô Văn 
- Thánh Nghiêm 
- Ni Diệu Kính 
Tranh Thiền Tông Số 2: THẦY DẦU 
- HT Thích Thanh Từ 
- Sơn Điền Vô Văn 
- Thánh Nghiêm 
- Ni Diệu Kính 
PHỤ BẢN 


12 
126 


1ó6 
1ó8 
190 
194 
Áo Vi 


Introduction 
Jion (shò 


Vamada Mumon 


Now, all sentent beings possess within 
themselves from birth the true source by which each 
develops Into a buddha. Through confusion, they get 
enmrred 1n the Three Realms; through awakening, 
they escape at once from the Four Births. In this way, 
they come forth as buddhas or they come forth as 
sentient beings. For these reasons, the Original Sage 
in his compassion made many paths across a broad 
field. In doctrine, he put forth both the partial and the 
complete; 1n teachings, he expounded both the 
sudden and the gradual. He Included both the rough 
and the fine, encompassed both the shallow and the 
profound. Towards the end of his life, he cast a look 
with his lotus eyes and drew forth a smile from the 
ascetic. With this act, the Repository of the True 
Dharma Eye was transmitted to all heaven and earth, 
to all our mundane and every other world. To ørasp 
the principle of the Dharma 1s to transcend sect and 
overcome doctrine Just as a bird In flight leaves no 


traces. 


Lời Tựa 
Từ Viễn 


HT Thích Thanh Từ dịch 


Tất cả chúng sanh vốn sẵn có nguồn chơn [của] 
chư Phật [từ đó triển khai thành Phật]. Nhơn mê lầm 
nên trầm luân trong tam giới, nhơn giác ngộ chóng 
thoát sanh tử (Tứ sanh). Do đó, có Phật để thành và 
chúng sanh để tạo. Thế nên bậc Tiên Hiền thương 
xót chúng sanh rộng nói nhiều đường. Lý có thiên 
(từng phần) và viên (toàn diện), giáo chia đốn (nhanh 
thắng) và tiệm (từng bậc). Từ thô đến tế, từ cạn đến 
sâu. Rốt sau Đức Phật ở trong hội Linh Sơn nâng 
cành hoa lên, [đưa mắt sen nhìn] và Ca Diếp mỉm 
cười. Từ đây Chánh Pháp Nhãn Tạng được lưu thông 
khắp Trời, Người, nơi này chốn khác. Người đạt lý 
thì siêu tông việt cách, như chim bay không để lại 


dâu vết. 


But to grasp at particulars 1s to quibble over 
phrasing, to be misled by words and be no better than 
the fabled turtle that swept away 1fs tracks with Ifs 
tai. In recent times a priest, Selgo ZenjI, has 
appeared who takes Into consideration the basic 
condition of his followers, and then, like a doctor 
matching treatment to allment, uses pictures of an ox 
to adapt his teaching to therr Individual capacities. At 
first, he shows sfages of not yet realized ability as 
gradations of whiteness, then he displays the root 
potential slowly ripening Into the attainment of pure 
truth. There, at the stage where both person and ox 
have disappeared from sipht, he shows the 
extinguishing of both mind and things. But here, 
though the principle underlying the pictures has 
reached 1ts logical conclusion, his method of 
expression still leaves a kind of shroud. Because of 
this, those whose practice 1s still shallow of root wIll 
have doubts and those of limited ability wIll be 
thrown Imnto confusion; they may even fall Into 
nihilism or plunge 1nto eternalism. Now, when we 
look at Sokko Zenji, thouph he models his pIctures 
afer those of his talented predecessors, he 
nevertheless expresses his own mind; his ten verses 
are so well composed, they 1lluminate each other 
with thetr brilliance. 


Người nhận nơi sự thì kẹt câu lầm lời như rùa linh lê 
đuôi. Khoảng này, Thiền sư Thanh Cư xem nơi căn 
cơ chúng sanh hợp bệnh cho thuốc, làm bản đồ mười 
mục chăn trâu theo cơ nói giáo. Ban đầu [như trâu] 
đen dần dần trắng nói lên sức [huân tu] mạnh chưa 
đủ. Kế đến [trâu trắng đã] thuần chơn tiêu biểu cho 
căn cơ từ từ soi sáng. Sau rốt người trâu chẳng thấy, 
tượng trưng tâm pháp cả hai đều hết. [Tuy] lý ấy đã 
tột cội nguồn, pháp [tu] kia vẫn còn che đậy, khiến 
kẻ căn cơ bậc trung và hạ nghi ngờ phân vân, rơi vào 
không ngơ (đoạn kiến) hoặc kẹt vào thường kiến. 
Nay Thiền sư Tắc Công nghĩ đến mô phạm của bậc 
Tiên Hiền, phát xuất từ đáy lòng mình làm những bài 
tụng hay, khiến ánh sáng xen nhau (soi sáng lẫn 


nhau). 


From the very first "Being Losf" to the final "Return 
to the Source”, his skilful ministering to the abilities 
Of his followers 1s comparable to feeding the starving 


and bringing water to the thirsty. 


In turn, I, Jion, have used these pictures to seek 
and understand the mysfery and meaning of the 
Dharma, to touch and grasp 1ts profound subtleness. 
Just as the eyeless Jellyfish uses the shrimp as 1fs 
eyes 1n 1s search for food, so also I have used these 


pIcfures as my eyes. 


Yet from the first "Searching for the Ox” to the 
final "Reentry into the Marketplace"”, I have willfully 
stirred up waves and attached horns sideways onfo 
the oxs head. Furthermore, since fundamentally 
there is no hearf-mind to be sought after, why 
then should there be any need to search for an ox? 
Just who 1s that devil that at the end enters the 
marketplace) And what 1s worse, when an 
ancesfor's tomb is not completed, then misfortune 
strikes the descendants. Thus, recognizing that it 
may all be nonsense, Ï present this commenfary. 


+ 


Ban đâu từ chỗ mật trâu rôt đên hoàn nguyên, khéo 


ứng hợp quần cơ như cứu người đói khát. 


Rồi [tôi], Từ Viễn, nương đây sưu tầm diệu 
nghĩa, lượm lặt chỗ huyền vi [của Phật pháp], như 
con thủy mẫu (sứa) muốn đi ăn phải nương con tôm 
làm mắt dẫn đường, [như chính tôi cũng vậy sử dụng 


tranh chăn trâu này làm mắt]. 


Ban đầu từ tìm trâu, đến rốt sau buông thõng tay 
vào chợ. Đó là găng làm dậy sóng ngang sanh đầu 
sừng. Còn không tâm có thể tìm nào có trâu để có 
thể kiếm? Đến buông tay vào chợ ma muội làm sao? 
Huống là cha ông chẳng rõ, họa đến cháu con, 


chẳng ngại hoang đường thử làm đề xướng. 


The Ten Oxherding Pictures - Yamada Mumon 


Today we began a serles of lectures on 7e 7en 
Oxherding Pictures. This first lecture 1s on ]ion 
Osho's Introduction. 7e Ten Oxherding Pictures 
were drawn by the priest Kakuan Shion ZenJi who 
resided on Mount Ryozan 1n Tei-shu in China and 1t 
was he who composed and appended a verse to each 
pIcture. But 1t was Kakuan Oshoˆ°s Dharma herr, Jion 
Osho, who published the pictures and added this 
Introduction. Kakuan Shion ZenjJi belongs the Yogi 
branch of the Rinzal Sect having received Dharma 
transmission from Da1zui GenjJo ZenJI in the lineage 
that runs Yogi Hoe Zenji, Hakuun Shutan Zenji, 
Goso Hoen ZenjJI, Daizui GenJo ZenjJi. He was the 
successor to Dalzul Genjo. Engo Kokugon ZenJI, 
who wrote the Hekigan-roku [Blue CHƒ Records], 1s 
also descended from Goso Hoen Zenj1 and 1s Dharma 
uncle to Kakuan. Also Dale Sòkò ZenjJI, known as 
the person who burned the Blue CHƒƑ Records, 1S a 
brother disciple in the Dharma. 


The Ten Oxherding Pictures 1S a rather early 
work produced very shortly after the Blue CHƑƑ 


Records. 


Mười Bức Tranh Chăn Trâu - SƠN ĐIÈN VÔ 
VĂN 

Hôm nay chúng tôi bắt đầu loạt bài giảng về 
Mười Bức Tranh Chăn Trâu. Bài giảng đầu tiên về 
Lời Tựa của Từ Viễn. Mười Bức Tranh Chăn Trâu 
do Thiền sư Quách Am Sư Viễn trên núi Lương Sơn, 
phủ Thường Đức, Trung Hoa, họa và viết Lời Dẫn, 
Kệ Tụng cho mỗi bức tranh. Nhưng Pháp tử là Từ 
Viễn ấn hành Tranh Chăn Trâu và viết thêm Lời Tựa 
này. Quách Am Sư Viễn thuộc tông Lâm TẾ phái 
Dương Kỳ, truyền thừa từ Đại Tùy Chân Như thuộc 
phái Dương Kỳ Phương Hội, Bạch Vân Thủ Đoan, 
Ngũ Tổ Pháp Diễn, Đại Tùy Chân Như. Quách Am 
Sư Viễn kế thừa Đại Tùy Chân Như. Viên Ngộ Khắc 
Cần trước tác Bích Nham Lục, thuộc dòng Ngũ Tổ 
Pháp Diễn, là sư chú của Quách Am. Đại Huệ Tông 
Cảo, người thiêu hủy Bích Nham Lục, là huynh đệ 


của Quách Am. 


Mười Bức Tranh Chăn Trâu là pho sách ấn hành 


ngay sau Bích Nham Lục. 


A nmice combination of pictures with verse, from 
early on, 1t appealed to many people and was wIdely 
read. To this, Jion Osho wrote his Introduction 
øI1ving an outline of 1s contenfs and thus broadening 
even further 1s reach 1n socIety at large. 


Now, all senfient beings possess within 
themselves from birth the true source by which 
each develops into a buddha. 


"Now” 1s JjJust used here to Inftroduce the 
paragraph. "The true source by which each develops 
into a buddha"—by this 1s meant the fundamental 
source of all buddhas past, present or future. Ït 1s In 
the possession of every sentilent being from birth. 
Stated otherwise, the true source of all buddhas, 1s 
that "oripinal face" which each person possesses. 
Rinzal Osho says, "On your lump of red flesh, there 
1S a true person without rank who 1s always goIng 1n 
and out of the face of every one of you. Those who 
have not proved him, lookt look!" Withim the body 
of each one of you, within that five-foot bag of dung 
which you call your body there 1s a "true person 
wtfhout rank," someone who has no status, who 1s 
neither buddha nor bodhisattva, neither saint nor 
sinner; each one of you possesses that true person 
wIthout rank, so Rinzal says. 


Một sự kết hợp tài tình giữa hình ảnh và thi tụng, từ 
đầu đã thu hút nhiều người đọc và rất phổ biến. Chủ 
đề này, Từ Viễn đã viết Lời Tựa phác thảo nội dung 
và từ đó truyền bá Tranh Chăn Trâu rộng khắp trong 
xã hội. 

[Hiện nay| tất cả chúng sanh vốn sẵn có 
nguồn chơn [của] chư Phật [từ đó triển khai 
thành Phật|. 


“Hiện nay” chỉ là mở đầu đoạn này. “Nguồn 
chơn [của| chư Phật [từ đó triển khai thành 
Phật]J”—có nghĩa nguồn chơn [từ đó triển khai 
thành Phật] ở cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, 
mỗi chúng sanh đều có từ bản hữu. Nói cách khác 
nguồn chơn [của] chư Phật là “gương mặt xưa nay” 
mọi ngươi đều có. Lâm Tế gọi là “Trên cục thịt đỏ có 
vô vị chân nhân, thường từ cửa mặt các ông ra vào. 
Người chưa được chứng cứ hãy xem! Xem!” Ngay 


z 
^n¬» 


nơi thân này, nơi “đãy da hôi thúi năm tâc” gọi là 
thân này, mỗi người các ông, đều có vô vị chân nhân, 
một người không địa vị ngôi thứ, chăng phải Phật 
hay Bồ-tát, chăng thánh chắng phàm; mỗi người các 


ông đều có vô vị chân nhân này, như Lâm Tê nói. 


This true person without rank 1s the true source of all 
buddhas. To grasp this clearly, to see this precIsely, 
1S kénsho jobufsu, "to see one's nature and realize 
buddha." Rinzal says, "He 1s always goIng out and 
coming 1n through your five senses." Having gone 
out, he becomes the obJective world, the world of 
myriad phenomena. He becomes mountains and 
rivers, rainn and wind. But entering withm, he 
becomes the subJect, feeling hungry or sleepy, happy 
or sad. This 1s the true source of all buddhas, the true 


person ofno rank. 


This buddha-nature in cach person, which 
becomes obJective when externalized and subJective 
when 1nternalized, 1s fundamentally one single entity, 
one single life, one single consclousness. Now, 
broadly speaking, we take the self to be something 
subJective and consider everything outside the self to 
be the obJective world. The self 1s "person" and all 
else 1s "the world". But on closer analysis, even what 
I call myself, even my own body, turns out to be an 
obJect as well. I can direct my attention to my own 
bodily movements such as when I move my hand or 


foot or when I scratch my head. 


15 


Vô vị chân nhân chính là nguôn chơn [của] chư Phật. 
Muôn thâu suôt, muôn hội được phải “kiên tánh 
thành Phật.” Lâm Tê nói: “Thường ra vào nơi năm 


x3] *%° 


căn!” Ra ngoài Vô vị chân nhân là thế gian đối 
tượng (ngoại cảnh), thế giới hiện tượng. Đó là sông 
núi, mưa gió; nhưng vào trong là chủ thể, biết đói 
hay ngủ, buồn hay vui. Đây là nguồn chơn thực sự 


của chư Phật, là vô vị chân nhân. 


Phật tánh này nơi mỗi người, trở thành khách 
quan đối với ngoại cảnh và chủ quan đối với nội tâm, 
cơ bản là một thực thê duy nhất, một cuộc sống duy 
nhất, một tâm thức duy nhất. Bây giờ nói rộng, 
chúng ta cho cái ngã là chủ thê và xem bên ngoài cái 
ngã là thế giới đối tượng. Ngã là “nhân” và mọi thứ 
khác là “cảnh”. Xem xét kỹ, cho dù gọi là tôi, là thân 
tôi, đều trở thành đối tượng dễ dàng. Chúng ta có thể 
chú ý vào động tác thân thể như động tay, chuyên 


chân hoặc gãi đâu. 





1 Ở mắt gọi thấy, Ở tai gọi nghe, Ở mũi ngửi hương, Ở miệng nói 
bàn, Ở tay nắm bắt, Ở chân đi chạy. (Lâm Tế Ngữ Lục) - D.G. 
16 


Saying things like, "Lately during the rainy season, 
my body feels so heavy; I've lost my appetite, maybe 
something's wrong somewhere," we can look at our 
own bodies. Examined closely, our own bodies are 


obJective, are external obJects. 


One's own mental self. too, when examined 
closely turns out to be obJective. When you say, 
“[oday I came up with a good 1dea," or '““Today I dịd 
something I shouldn't have," or in self-reflection, "I 
am full of delusive obsesslons; [ am an evil person 
weiphed down with bad karma," the self being 
reflected upon 1s the obJect while the reflecting 


conscIousness 1s the subJect. 


Humans, 1t 1s said, differ from animals In that 
humans possess a mirror. The fact that humans can 
look at their own faces makes humans different from 
animals. One 1s reflecting upon oneself when one 
looks In a mirror and says, "Uh, oh, there's a smudge 
on my face," or "Hmm, my collars a bit crooked." 
That 1s what 1s unique about humans, but the self that 
1s reflected 1n the mirror 1s entirely an obJect. 
Absolute subJectivity 1s Just the mirror by 1fself. A 
mirror reflecfs all things but a mirror by 1fself 


pTrOJecfs no Imaøe. 


Nói rằng: “Mùa mưa tôi thấy thân nặng nè; ăn không 
ngon miệng, chắc có điều gì không ôn,” tức là chúng 
ta để ý bản thân mình. Xem xét kỹ, thân chúng ta là 


đối tượng, là ngoại cảnh. 


Cái ngã tâm linh của chúng ta cũng vậy, xem 
xét kỹ, lại trở thành đối tượng. Khi chúng ta nói: 
“Hôm nay tôi đã thành công,” hay “Hôm nay tôi lỡ 
hành động không đúng,” hay tự phản chiếu: “Mình 
quá nhiều ám ảnh ngu muội; mình xấu xa sẽ chịu 
nghiệp báo nặng nề,” cái ngã bị phản chiếu là đối 
tượng trong khi thức phản chiếu lại là chủ thể. 

Con người khác với loài vật vì có gương soI. Sự 
kiện con người có thể nhìn lại bộ mặt mình khiến 
khác xa loài súc sanh. Chúng ta phản quan tự kỷ khi 
nhìn vào gương và nói: “Ô, mặt mình dính bụi nhơ,” 
hoặc “Ờ, cô áo của mình không thăng.” Chỉ có con 
người mới thấy được như thế, nhưng cái ngã bị phản 
chiếu thấy trong gương hoàn toàn là đối tượng. Chủ 
thê tuyệt đối lại chính là mặt gương. Gương chiếu soi 


mọi vật nhưng tự tắm gương thì không có hình bóng. 


The subJectivity which proJects nothing at all 1s 
absolute subJectivity and this 1s the true source of all 
buddhas. The Buddhist term, "Great Perfect Mirror 
Wisdom," refers to Just this. There 1s also the old 
sayIng, "Between two mirrors no Image 1s reflected." 
One Master meeting another Master 1s like one 
mirror reflecting another mirror for there 1s no 
proJecting across of any Image. That heart-mind 
which we all have, that neither Images nor 1s Imaged, 
1S Our real source, our Iinnermost deepest place of 
abode. This 1s the true source of all buddhas. The 
true source from which all buddhas arise 1s the place 
where not even the thought of a thought arises, like a 
mirror without a speck of dust. The self who 1s 
reflected In the mirror can acknowledge, "Yes, I am 
indeed a deluded and obsessed person weighed down 
with bad karma." This 1s the provisional self, the self 
which acts. If we divide the self Into the self which 
reflecfs and the self which 1s reflected upon, then the 
self which reflects 1s the true source of all buddhas 
and the self reflected upon 1s the ordinary person 


weiphed down with bad karma. 
Ikkyu Oshò writes In his poetry: 


19 


Chủ thê không soi chiếu chính mình là chủ thê tuyệt 
đối và đó là chân nguyên chư Phật. Theo thuật ngữ 
Phật giáo Đại Viên Cảnh Trí là mặt gương này. Có 
câu nói: “Giữa hai mặt gương không có hình ảnh 
phản chiếu.” Thiền sư gặp Thiền sư như hai mặt 
gương phản chiếu lẫn nhau bởi vì không một bóng 
hình xuất hiện ở giữa. Gương tâm này chúng ta ai 
cũng có, không phải hình cũng không phải bóng, 
chính là bản nguyên, trụ xứ nội tâm thâm cùng nhất. 
Đó là chân nguyên chư Phật. Nguồn chân từ đó chư 
Phật lưu xuất là chỗ ngay cả không một niệm của 
niệm móng khởi, như mặt gương không dính bụi. Cái 


ngã bị phản chiếu trong gương sẽ nhận biết: “Vâng, 
tôi mê muội bị nghiệp báo nặng nề.” Đó là cái ngã 
tạm thời, cái ngã tạo tác. Nếu chúng ta chia hai bản 
ngã thành ngã chiếu soi và ngã bị phản chiếu thì ngã 
chiếu soi là chân nguyên chư Phật và ngã bị phản 


chiếu là phàm nhân bị nghiệp báo nặng nề. 


Nhất Hưu viết trong một bài thơ: 


20 


From the heart suspended from his neck 
WIII the puppeteer pull out a devil or a 
buddha?? 


We can see here what we call our heart or mind 
1S on one face a buddha and on one face Just an 
ordinary person. There 1s a sayIng, "Intrinsic wisdom 
1s mother to all the buddhas." The fundamental 
source from which all buddhas arise 1s that absolute 
subJectivity which we all possess, which 1s the 
original possession of all sentient beings. The sayIng, 
"Each and every sentient being possesses the wisdom 
and merit of the Tathagatha," refers to Just this. 


The honorary tifle of the founder of Myòshin-ji 
1s Honnu EnJò Kokushi, Honnwu meaning "origimal 
possession", #7 meaning "complete perfection” 
and Kokushï meaning "National Master". This name 
1S taken from Jhonnu enjò buísu which means "The 
Buddha 1n complete perfection 1s our original 
possession.” Now there 1s a koan, "The Buddha In 
complete perfection 1s our origInal possession. Why 
then do we become sentient beings fallen Into 
confusion and suffering?" 





2 lkkyu (1394-1481), an early Zen monk known for his unorthodox 
behavior and his poetry. A medieval street entertainer suspended a 
box around his neck which he used as a stage for his hand 
puppefs. He told an entertaining story while manipulating these 
puppefs back and forth from behind the box. 

21 


Từ gương tâm đeo ngang cổ 


Người điều khiên con rối tạo ma hay Phật?° 


Chúng ta thấy ở đây điều gọi là tâm một mặt là 
Phật và một mặt là phàm nhân. Có câu nói: “Trí tuệ 
bản hữu là mẹ chư Phật.” Nguồn chân từ đó chư 
Phật xuất hiện là chủ thể tuyệt đối ai ai cũng có, là 
bản hữu nơi mọi chúng sanh. Câu “Mỗi và mọi người 
đều có đức trí của Như Lai.” diễn bày ý này. 

Tổ khai sơn chùa Diệu Tâm được sắc phong là 
Bản Hữu Viên Thành Quốc Sư. Danh xưng nảy có ý 
nghĩa vị Phật viên thành là bản hữu nơi chúng ta. 
Bây giờ có công án “VỊ Phật viên thành là bản hữu, 
tại sao chúng ta là chúng sanh rơi vào vô minh đau 


khổ?” 





3 Nhất Hưu (1394-1481), một Thiền sư đầu tiên nỗi tiếng qua hành 
vi không chính thống và thơ ca. Một nghệ sĩ mua vui trên đường 
phố thời xưa đeo một chiếc hộp quanh cổ dùng làm sân khấu cho 
những con rối. Anh ta kể một câu chuyện mua vui trong khi điều 
khiển bằng tay những con rối qua lại, từ phía sau chiếc hộp. 
4 Bát-nhã trí huệ chư Phật mẫu. (D.G.) 

22 


lf everyone possesses the mind of a buddha, 
possesses buddha-nature, why then do we become 
mere ordinary mortals? Why do we become lost? It 
1s said that Dògen Zenji climbed Mount HIel to the 
Tendai monastery to learn Buddhism but could not 
answer to his own satfisfaction this question, "The 
Buddha 1n complete perfection 1s our original 
possesslon from bịrth. Why then do we become 
sentient beings fallen Into confusion and suffering?" 
None of the Instructors that he asked could answer 
him. Then he was told that at the temple Kennin-]J, 
there was a prlest named Yösal, recently returned 
from studying Zen In China, who might know. 
Dògen came down from the mountain, sought out 
Yòsal at Kemnin-Ji, and that was how he eventually 
entered Zen. 


Our true nature 1s orIginally buddha; 1t 1s the 
Great Perfect Mirror Wisdom. But the self which we 
find withmn ourselves 1s Just an ordinary mortal 
replete with delusive passions and deeply sunk 1nto 
bad karma. However, the self which 1s seeing this 1s 
the true person of no rank, the true source of all 
buddhas. So long as there are these two selves within 
us, we are not truly living. When these two become 
completely one, we have achieved saforI. 


23 


Nếu như ai ai đều có Phật tâm, Phật tánh, tại sao lại 
là phàm phu sanh tử? Tại sao lầm lạc? Thiền sư Đạo 
Nguyên lên núi Tỷ Duệ đến ngôi chùa thuộc tông 
Thiên Thai học Phật nhưng không tìm được giải đáp 
nghĩ vấn: “Vị Phật viên thành là bản hữu xưa nay, tại 
sao chúng ta là chúng sanh rơi vào vô minh đau 
khổ?” Không một vị giáo thọ nảo trả lời được câu 
hỏi này của ngài. Và ngài được chỉ đến chùa Kiến 
Nhân có vị tăng Minh Am Vinh Tây vừa học Thiền 
từ Trung Hoa trở về có thê trả lời được. Đạo Nguyên 
liền xuống núi tìm đến Vinh Tây ở chùa Kiến Nhân 
và tu Thiền. 

Chân tánh chúng ta xưa nay là Phật; là Đại Viên 
Cảnh Trí. Nhưng cái ngã chúng ta nhận thấy nơi 
mình chỉ là phàm nhân sanh tử đầy phiền não si mê 
chìm trong ác nghiệp. Tuy nhiên, cái ngã nhận thấy 
việc nảy lại là Vô vị chân nhân, chân nguyên chư 
Phật. Chừng nào còn hai cái ngã nơi mình, chúng ta 
không sống chân thực. Khi hai cái ngã hiệp nhất, 


chúng ta giác ngộ. 


24 


To finally attain this 1s what we seek to achieve 1n 


OUF practIce. 


Through confusion, they get enmired ïn the 
Three Realms; through awakening, they escape at 
once from the Four Births. 


The root of confusion 1s to think, "That passion- 
ridden mortal 1s me." When such confusion arIses, 


one sinks 1nto the Three Realms.` The "Three 
Realms" 1s a Buddhist term referring to the Realm of 
Desire, the Realm of Form and the Realm of the 


Eormless. 


The Realm of Desire 1s the realm where we live 
only for our desires. Take away these desires and we 
do not know what we are living for; to think this way 
1S fo be in the Realm of Desire. Beyond the level of 
desire, there 1s also the realm where we think we 
cannot live without things; this 1s to be 1n the Realm 
of Form. Look at a sclenfist doIng scIentific research. 
Research 1s not merely a matter of desires only; 
research 1s research Into things. To live 1n the 
spiritual world beyond desires, beyond things, 1s to 
be in the Realm of the Formless thouph this too 1s a 
realm of confusion. The task of Buddhist teaching 1s 
to liberate people from these Three Realms. 


25 


Đạt ngộ chính là việc chúng ta tìm kiếm trong 


tu tập. 


Nhơn mê lầm nên trầm luân trong tam giới, 


nhơn giác ngộ chóng thoát sanh tử (Tứ sanh). 


Căn nguyên mê lầm vì nghĩ “Con người sinh tử 
phiền não đó chính là tôi.” Vô minh, ta chìm vào 
Tam giới. Tam giới theo đạo Phật là Dục giới, Sắc 
giới và Vô sắc giới. 

Dục giới là cõi giới sống trong ái dục. Lìa bỏ ái 
dục chúng ta không biết mình sống để làm gì; nghĩ 
như thế là đang ở trong Dục giới. Ra khỏi Dục giới là 
cõi giới chúng ta nghĩ mình không thể sống mà 
không có sự vật; đó là Sắc giới. Hãy nhìn nhà khoa 
học đang nghiên cứu đề tài khoa học. Khảo cứu 
không chỉ là dục vọng; khảo cứu là khảo cứu sự vật. 
Sống trong cõi giới tâm linh ra ngoài ái dục và sự 
vật, là ở trong Vô sắc giới cho dù vẫn trong vòng vô 
minh. Phật giáo có nhiệm vụ giải thoát chúng sanh ra 
khỏi Tam giới. 


26 


If one awakens to the fact that the self 1s the 
absolute subJective, that 1t 1s a mirror which lights up 
everything, but which 1tself 1s not lit up by anything, 
then one may "escape at once from the Four Births". 
At once, one can escape from the world of 1gnorance 
and delusion. The "Four Births"” 1s another Buddhist 
term. It refers to the four different ways In which 
beings were thought to be born 1nto the world, that 1s, 
from the womb, from egøs, from moisture, and from 
metamorphosIs or transformation. Living things born 
from the womb Include humans, cows, horses and 
dogs. Those born from egøs Iinclude fish, snakes, 
turtles and birds; first the egg 1s laid and then these 
creatures hatch from the egg. Creatures that breed 1n 
moIsture Include maggofs, slugs and the like. Birth 
through metamorphosis or transformation refers fo 
those creatures whose bĩrth Involves a change of 
shape or form. The ugly haIry caterpillar which turns 
Into a beautiful butterfly, the larvae which turn Iinto 
mosquitoes, and the river maggots which turn Into 
dragonfles are all sad to be born from 
metamorphos1s. 


Though living creatures have these four ways of 
being born, nevertheless they all belong to the world 
Of confusion of the ordinary mortal. 


27 


Một khi tỉnh ngộ sự thật cái ngã là chủ thê tuyệt 
đối, nghĩa là mặt gương chiếu soi mọi vật, nhưng 
chính gương thì không bị chiếu soi, như vậy ngay đó 
“thoát khỏi sanh tử (Tứ sanh).” Ngay đó thoát khỏi 
giới xứ vô minh và mê vọng. Sanh tử (hay Tứ sanh) 
là một thuật ngữ Phật giáo. Có bốn kiểu sanh ra đời 
là thai sanh, noãn (trứng) sanh, thấp (âm) sanh và 
hóa sanh. Loài thai sanh như người, súc vật là trâu 
bò, chó ngựa. Noãn sanh gồm loài cá, rắn, rùa và 
chim chóc; đầu tiên sanh ra trứng và từ trứng nở ra 
con. Chúng sanh từ âm thấp ra đời gồm giòi bọ, ốc 
sên và đồng loại. Loài hóa sanh gồm sinh vật chuyên 
hóa hình dạng. Con sâu lông lá xấu xí biến thành con 
bướm xinh đẹp, ấu trùng thành muỗi mòng, thành 


chuôn chuôn đều là hóa sanh. 


Cho dù chúng sanh ra đời theo bốn kiểu nhưng 


tât cả đêu năm trong vô minh sanh tử. 


28 


If however, you awaken to the fact that your original 
nature 1s absolute subJectivIfy, 1s the root source of 
all buddhas beyond anyone's reckoning, 1s the rootf 
source of the universe, then at once you can escape 
that world of confusion. In this way, for all of us, to 
be confused 1s to be an ordinary mortal but to be 
awakenced 1s at once to become a buddha. 


In this way, they come forth as buddhas or 
they come forth as senfient beings. 


We thus have the potential for becoming a 
buddha or for remaining an ordinary mortfal. Are you 
better off beIng Just an average person or 1s 1t better 
to be a buddha? 


For these reasons, the Original Sage in his 
compassion made many paths across a broad 
field. 


Thouph we all possess the potential for 
becoming buddha, dragged back by desire and 
karma, we fall back Into being mere ordinary mortals 
and bring suffering to both ourselves and others. The 
term "Original Sage” can refer to any of the anclent 
teachers but primarlly 1t refers to Shakamumi 
Buddha. 


29 


Tuy nhiên nếu tỉnh ngộ bản tánh là chủ thể tuyệt đối, 
chân nguyên chư Phật ra ngoài sự ước định của mọi 
người, là căn nguyên vũ trụ, thì chúng ta sẽ giải thoát 
khỏi giới xứ vô minh. Như vậy, tất cả chúng ta, mê là 
chúng sanh, giác ngay đó là Phật. 

Do đó, có Phật để thành và có chúng sanh để 
tạo. 

Chúng ta đều có khả năng thành Phật hoặc tiếp 
tục là phàm nhân. Bạn chỉ muốn làm người thường 
hay muốn thành Phật? 

Thế nên bậc Tiên Hiền thương xót chúng 
sanh rộng nói nhiều đường. 

Mặc dù chúng ta đều có khả năng thành Phật, bị 
ái dục và nghiệp trì kéo, khiến rơi vào phàm nhân 
sanh tử và làm chính mình và người khác đau khô. 
Danh từ vị "Tiên Hiền" có thể chỉ cho bậc thánh hiền 


cô đức nhưng đầu tiên là Phật Thích-ca. 


30 


Moved by compassion at the sight of those pathetic 
people fallen into the world of confused souls where 
they cause grief to themselves and others around 
them, Shakamuni made many paths across a broad 
field. He expounded the dharma on 360 occasions, 
using 84,000 teachings expounded 1n more than 5040 
sutras. To save all sentient beings, he tried every 
tactic, used every possible means. Thus he labored 
for more than forty years. Scholars 1n the past have 
studied Shakamuni Buddha's teaching in many ways 
and have classified 1ts conftent into the Four Teaching 
of Methods, the Four Teachings of Doctrine, and the 
FIve Periods and EIght Teachings. 


In doctrine, he put forth both the partial and 
the complete; ïn teachings, he expounded both the 
sudden and the gradual. He ïincluded both the 
rough and the fine, encompassed both the shallow 
and the profound. 


lf we examine the body of sutras expounded by 
Shakamumi Buddha In order, we find that he began 
with partial, simplified, easily understood teachings 
đirected at the common people but eventually ended 
with a comprehensive doctrine called the "Complete 
Teaching". 


31 


Thương xót chúng sanh khi thấy rơi vào cõi vô minh 
thật đáng thương, làm khổ mình khổ người chung 
quanh, đức Thích-ca rộng nói nhiều đường, thuyết 
pháp trên 360 hội, giảng nói 84,000 pháp môn trong 
hơn 5040 bộ kinh. Đề cứu độ chúng sanh, Phật dùng 
mọi kỹ xảo, mọi phương tiện, trải qua hơn bốn mươi 
năm. Người học thời xưa nghe lời Phật chỉ giáo 
nhiều cách và phân loại theo Tứ Giáo Pháp, Tứ Giáo 
Thừa,” và Ngũ Thời Bát Giáo. 

Lý có thiên (từng phần) và viên (toàn diện), 
giáo chia đốn (nhanh thắng) tiệm (thứ bậc). Từ 
thô đến tế, từ cạn đến sâu. 

Nếu xem xét nội dung kinh điển Phật dạy tuần 
tự, chúng ta thấy bắt đầu thiên giáo, giản dị, dễ hiểu 


nhăm vào quân chúng và cuôi cùng "viên giáo”. 





5 Theo tông Thiên Thai có bát giáo gồm: 
- Tứ Giáo Pháp là: 
1/ Tiệm Giáo (Pháp) hay phương pháp tiệm ngộ của Kinh A Hàm, 
Phương Đẳng, Bát Nhã Ba La Mật Đa. 2/ Đốn Giáo Pháp của Kinh 
Hoa Nghiêm. 3/ Mật Giáo Pháp. 4/ Bất Định Giáo Pháp. 
- Tứ Giáo Thừa là: 1/ Tạng Giáo (Thừa): giáo pháp Tiểu Thừa, 
dành cho Thanh Văn, Duyên Giác. 2/ Thông Giáo. 3/ Biệt Giáo. 4/ 
Viên Giáo. 

32 


Further, he expounded a Sudden Doctrne which 
shows the way to attain buddhahood directly and a 
Gradual Doctrine which shows how to approach 
buddhahood 1n stages by gradually getting rid of 
delusive passion. In the beginning he expounded the 
ethical and moral system presented 1n the early 
Agamas. He preached a very general doctrine which 
everyone could understand: one should not kill, one 
should not steal, one should not tell lies, one should 
not drink alcohol, ete. From there he went on to teach 
the Emptiness of Perfect Wisdom. Advancing even 
further, he taupht Wondrous Being 1n True 
Emptiness. Finally, he taught the Manifold Dharmas 
are True Reality. He guides sentient beings following 
an order that goes from shallow teachings throuph to 
deep philosophical principles. He could not help but 
take ply on sentilent beings, beings otherwise 
destined to slip back into being plaimn mortals, and 
went to great pains to lead all to buddhahood. 


Towards the end of his life, he cast a look 
with his lotus eyes and drew forth a smile from 
the ascetic. With this act, the Repository of the 
True Dharma Eye was transmit(ed to all heaven 
and earth, to all our mundane and every other 


world. 


33 


Lại nữa pháp môn đồn chỉ ra con đường trực tiếp đốn 
tu thành Phật và pháp môn tiệm tiến đến Phật quả 
theo thứ bậc băng cách loại dần phiền não mê vọng. 
Giai đoạn đầu Phật chỉ dạy hệ thống đạo đức và giới 
luật trong kinh A-hàm. Phật dạy giáo lý tổng quát 
cho mọi người có thể hiểu: không sát sanh, không 
trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, v.v. Từ 
đó Phật dạy tiếp Lý Không của Bát-nhã, tiến lên 
Chân Không Diệu Hữu. Cuối cùng Chư pháp đa sai 
biệt là Chân Thực Tại (Tục Đề là Chân Đề). Phật dẫn 
dắt chúng sanh theo thứ tự giáo lý từ cạn đến sâu. 
Phật độ chúng sanh không ngoài lòng thương xót, 
chuyên nghiệp từ đau khổ sanh tử đến thành Phật. 
Rốt sau Đức Phật ở trong hội Linh Sơn nâng 
cành hoa lên, đưa mắt sen nhìn và Ca Diếp mỉm 
cười. Như thế Chánh Pháp Nhãn Tạng được lưu 


thông khắp Trời, Người, nơi này chốn khác. 


34 


Towards the end of his life, Shakamumi gave the 
sermon on Vulture Peak. Frrst, a Brahman king 
approached him, presented him with a golden lotus 
fower and requested a sermon. Thereupon, 
Shakamuni mounted the hiph seat and without a 
word held out the flower In front of him before the 
entire assembly. No one there understood what this 
meant except for Kasho SonJa. Only Kasho, among 
the ten disciples the most advanced 1n ascefic 
practice, understood and smiled. "Lotus eyes” refers 
to the furled leaf of the lotus. The underside of the 
leaf 1s white so that when the two edges are furled 
Inward, the white part comes to the fronf; In the 
middle of that white, there 1s a green portion vIsible. 
This 1s said to resemble the eyes of a beautiful 
woman. Shakamuni Buddha was said to have had 
such beautiful eyes. When Kasho SonJa saw 1t, he 
smiled. At that point, Shakamuni Buddha said, "I 
have the True Dharma Eye, the Marvelous Mind of 
Nirvana, the True Form of the Formless, the Subtle 
Dharma Gate. lí 1s not founded on words or phrases; 
1f 1S a separate transmission outside scripture. This I 
enfrust to you, Great Kasho.” This 1s the origin of the 
Zen teaching of "Not founded on words or phrases" 
and ”A separafe transmission oufside scrIpture”. 


35 


Đến cuối đời, Phật thuyết trên hội Linh Thứu. 
Đầu tiên Phạm vương tiến đến dâng lên đóa sen vàng 
xin nghe Pháp. Phật thăng tòa không nói một lời chỉ 
đưa lên cảnh hoa trước mặt Phạm vương và hội 
chúng. Không một ai hiểu ý chỉ, riêng Đại Ca-diếp, 
một trong mười đại đệ tử hội được và mỉm cười. 
"Mắt sen" ý nói đến lá sen cong. Mặt dưới lá sen 
màu trắng nên khi hai cạnh lá cong vào, phần trắng 
hiện lên trên; giữa lá toàn trăng thấy một mảng xanh, 
giống như đôi mắt người đẹp. Phật có đôi mắt đẹp 
như thế. Khi Ca-diếp nhìn thấy liền mỉm cười. Ngay 
đó Phật nói: "Ta có Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết- 
bàn diệu tâm, Thực tướng vô tướng, Pháp môn vi 
diệu, Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền. Nay 
truyền cho Đại Ca-diếp.” Đây là nguồn gốc của "Bất 


lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền". 


36 


From here the Zen teaching of Shobogenzo, the 
Repostory of the True Dharma Eye, spread 
throuphout heaven and earth, throughout India, 
China and Japan, to all places. 


To grasp the principle of the Dharma ïs to 
transcend sect( and overcome doctrine just as a 
bird in flipht leaves no traces. But to ørasp at 
parficulars is to quibble over phrasing, to be 
misled by words and be no better than the fabled 
turfle who swept is tracks with ifs tails. 


If you grasp the fundamental point of Zen and 
understand the basic principle of Buddhism, then you 
will "transcend sect and overcome doctrime”. You 
must transcend the differences between the basic 
teachings of each sect, for example, between the 
"self power” of Zen and the "other power” of Pure 
Land, or between Hinayana and Mahayana. Each 
sect also has 1s own style or character; you must not 
get distracted by these either. A bird leaves no traces 
when 1t flles. Similarly, 1f you really understand Zen, 
you leave Zen behind. "The best zmso does not smell 
OÊ miso." True satori does not smell of satorI. But, 1F 
vou fail to understand the basic truth and get caught 
up on particulars, 


37 


Từ đó Chánh Pháp Nhãn Tạng được lưu thông khắp 
Trời, Người, khắp Ấn Độ, Trung Hoa và Nhật Bản, 


cùng khắp nơi. 


Người đạt lý thì siêu tông việt cách, như chim 
bay không để lại dấu vết. Người nhận nơi sự thì 


kẹt câu lầm lời như rùa linh lê đuôi. 


Nếu nắm được yếu chỉ của Thiền và đại ý Phật 
pháp, sẽ “siêu tông việt cách.” Phải siêu vượt khác 
biệt giữa giáo lý căn bản mỗi tông phái, ví như giữa 
"tự lực" của Thiền và "tha lực" của Tịnh độ, hoặc 
giữa Tiểu thừa và Đại thừa. Mỗi tông phái đều có 
tông chỉ và đặc tính riêng; không nên vì thế mà tán 
tâm. Chim bay không để lại dấu vết. Cũng vậy, nếu 
hội Thiền, sẽ không để lại vết tích Thiền. "Xúp zmiso® 
chánh gốc sẽ không còn mùi zmiso." Chân ngộ sẽ 
không còn hương vị ngộ. Nhưng nếu không đạt lý 


mà kẹt nơi sự, 





5 Một loại xúp nấu với đậu hũ và tương. 
38 


then you wIll argue about what the Lankavatara Sutra 
says as opposed to what the Nirvana Sutra says, what 
Bodhidharma said as opposed to what the Sixth 
Patrlarch said. You will be confused by words and 
get hung up on terminology; you will get caught up 
on the differences between sectarian doctrines. This 
1S exacfly like the anclent turtle that attempted to 
wWIpe out Ifs tracks by sweepIng with 1s tail. lí was 
certainly clever of the turtle to think of sweepIng 
away 1ts footprinfs with 1fs tall but 1t amounted to 
nothing since 1t then left behind 1s tallprimt. If you 
have really ørasped Zen, the truly real, you will not 
get caupht up on differences 1n sect or doctrine. If 
vou have not really grasped Zen, then no matter how 
clever you may be, some residue wIll remain. When 
you "transcend sect and overcome doctfrine," then 
nothimg at all remains. This 1s the world of the 
complete circle. Your ultimate obJective 1s that state 
where there 1s nothing left. We usually think this 1s 
where things end but 7he Ten Oxherding Picfures øO 
on to explain that there are even further stages of Zen 
trainng. There 1s first, destroying that circle, then 
"Return to the Origin, Back to the Source” and 
finally "Reentry into the Marketplace” where you 
sfart again from scratch, where not even safor1 1s left. 


39 


sẽ bàn luận kinh Lăng-già nói khác kinh Niết-bàn, tô 
Bồ-đề Đạt-ma nói ngược với Lục Tổ, sẽ nhằm lẫn vì 
câu cú và chấp dính vào thuật ngữ; sẽ trói buộc vào 
sự khác biệt giữa các học thuyết tông phái. Giống 
như rùa linh cố xóa bỏ dấu vết bằng cách kéo lê đuôi. 
Chắc chắn rùa khéo léo muốn quét sạch để bôi mất 
vết tích nhưng sẽ không đi đến đâu vì vẫn đề lại dấu 
đuôi. Nếu thực sự hội Thiền, Thiền chân chánh, sẽ 
không trói buộc vào giáo điển hay tông phái. Nếu 
không thực sự hội Thiền, cho dù khéo léo kiểu nào, 
vẫn để lại dấu vết. Một khi “siêu tông việt cách” sẽ 
không còn gì để lại. Đến đây là giới xứ của viên 
tướng. Chỗ cứu cánh là tâm thái không còn gì. 
Chúng ta thường nghĩ đến đây chấm dứt, nhưng 
Mười Bức Tranh Chăn Trâu tiếp tục giải thích là còn 
giai đoạn tu tập thêm nữa. Trước tiên phá bỏ viên 
tướng, "Trở về Nguồn Cội" và cuối cùng "Thõng tay 
vào Chợ", chỗ khởi sự lại từ nơi xuất phát, chỗ ngay 


cả chứng ngộ cũng không còn. 


40 


In recent times a priest, Seigo Zenji, has 
appeared who takes into considerafion the basic 
condifion of his followers, and then, like a doctor 
mafching treatment to ailmenf, uses pictures of an 
ox to adapt( his teaching to their individual 


capacities. 


Around that time, a Soto Zen priest named 
SeIgo Kosho Zenji had been using a "skilful means" 
suifed to the condiflon of his followers Just as a 
doctors treatments are suited to his patlents' 
ailments. He adapted his teachings to his followers' 
abilitles by drawing pIctures of an oxherd saying that 
one 1mitates the trainng of a wild ox. Even from 
very anclent times, there was a custom of learning 
from the ox. Because the precept against killing 
living things 1s so widely accepted In India, India 1s 
sometimes called an animal's paradise. The ox 1s not 
kiled. No one gets angry even If an ox wanders 
down the middle of a busy street blocking traffic. In 
HinduIsm, the ox 1s considered a messenger of the 
gods and 1s treated with great respect. Accordingly, 
the keeping of an ox became also the training of 
one's own sprrIt on the highest level. In 7e Sufra on 
the Last Teachimg oƒ the Buddha, there 1s this 
analogy: 


41 


Lúc bấy giò, Thiền Sư Thanh Cư xem nơi 
căn cơ chúng sanh hợp bệnh cho thuốc, làm bản 


đồ mười mục chăn trâu theo cơ nói giáo. 


Lúc bấy giờ, Thiền sư Thanh Cư dòng Tảo 
Động dùng "phương tiện thiện xảo" ứng hợp căn cơ 
chúng sanh như lương y tùy bệnh cho thuốc. Ngài 
chỉ giáo người học theo căn cơ của họ bằng cách vẽ 
ra mười bức tranh người chăn điều phục trâu hoang. 
Từ xưa đã có thông lệ tu học theo con trâu. Bởi vì 
luật cắm không sát sanh áp dụng rộng rãi ở Ấn Độ, 
nước Ân thường gọi là thiên đường của thú vật. Trâu 
bị cấm giết hại. Không ai tức giận khi trâu đi vào 
đường phố cản trở xe cộ lưu thông. Theo Ấn giáo, 
trâu tượng trưng sứ giả của thượng đề và rất được tôn 
kính. Do đó bảo trọng trâu giống như điều phục tâm 
ý ở trình độ tu luyện cao nhất. Trong kinh Di Giáo có 


ân dụ: 


42 


Just as you must firmly lead the ox by the nose and 
not let 1t run w1ld in the neighbor's field, so also you 
must tle a rope tightly to your heart-mind and not let 
1t run wild. In China also, in the Zen sect, the ox 
represents the human heart-mind. There are koans 
like "Sekkyo's Ox” and "Isan's Water Buffalo". 


And then there Is Nansen Oshos challenge, 
"Give the ox a bath." Once Nansen came round to the 
living quarters of the monastery and found one ofthe 
monks boiling up the bath. .... Well, once 1fs hot 
enouph, g1ve the ox a bath first, will you... When the 
bath was ready, the monk went round to the Master's 
quarters and announced, "... Ahem. The water 1s hot 
now, Mr. Ox. You can take your bath." At this, 
Nansen replied, "Well, you said you were going to 
øive the ox a bath but did you bring a rope for 
leading him?" The monk couldnt reply. He was 
slightly alive to the situation but his sham was 
quickly exposed. Just then, Joshu Osho, the head of 
Nansen's disciples, returned. 


Nansen said, "Youve come back at Just the 
rieht time. This monk said he was going to gIve the 
ox a bath but he forgot to bring the rope." 


At this, Joshu at once grabbed Nansen by the 
nose and pulled him out coaxing, 


43 


phải nắm chặt trâu ngay mũi và không đề chạy bừa 
vào đất hàng xóm, cũng giống như nắm chặt dây 
vàm tâm ý của mình không để chạy hoang. Ở Trung 
Hoa, Thiền tông cũng vậy, trâu tượng trưng tâm ý. 
Có công án "Trâu của Nam Tuyền" và "Trâu nước 
của Qui Sơn.”" 

Một hôm Nam Tuyền đi quanh chùa thấy một vị 
tăng đang nấu nước tắm cho đại chúng. 

Nam Tuyền bảo: “Khi nước nóng hãy cho trâu 
đực đến tắm trước.” 

Khi nước nóng vị tăng liền tìm đến phương 
trượng Nam Tuyền báo: “Nước đã nóng xin mời ngài 
Trâu đực đi tắm." 

Nam Tuyền nói: "Được, nếu mời trâu đi tắm có 
mang theo dây để dẫn trâu không?” 

Tăng không đáp được. Ngay lúc đó Triệu Châu, 
trưởng tử của Nam Tuyền vừa về đến. 

Nam Tuyền bảo: "Ông về kịp lúc. Tăng dẫn trâu 
đi tắm mà quên dây vàm." 

Tức thì, Triệu Châu nắm ngay mũi Nam Tuyển 


vừa dân đi vừa nói: 





7 Xem Phụ Bản 1. 
44 


"Come along now. Come along now. This way. 
Come this way." Nansen was completely taken 
aback. "Okay! Okay! But you dont have to be so 
rouph," was how Nansen showed his approval of 
Joshu. Likewise we too must firmly take hold of this 
Ox so that we can use 1t freely. 


In addiion to the present 7Ten (Oxherding 
Pictures, there are also Punmyo Zenjis Ten 
Oxherding Picfures and Jitoku ZenJts Six Oxherding 
Pictures. Furthermore, 1n the Agưma Sufras, there are 
the "ITwelve Rules of the Ox". From these you can 
see how from ancIent times, the taming ofthe ox has 
been used as a model for how we are f0 use our own 
buddha-nature. Selgo ZenjJis version of 7e Ten 
Oxherding Picfturres are also Included 1n the 
Shòyòroku (Record øƒ Seremiiy). Here, at first, the ox 
1s shown as all black. Then gradually as training 
advances, starting with 1s head 1t turns white; 
eventually 1t turns completely white. 


At first, he shows sfages of not yet realized 
ability as gradations of whiteness, then he displays 
the roo( pofenfial slowly ripening into the 
aftainment of pure truth. 


In the beginning, Just the top of the ox's head 1s 
whrte and the rest ofthe body 1s completely black. 


45 


"Xin mời đi đường này." 
Nam Tuyền hoàn toàn bị dẫn đi. 
"Được, được! Nhưng sao thô quá!" 


Nam Tuyền thầm nhận Triệu Châu. Cũng vậy 
chúng ta phải giữ chặt trâu sao cho có thê sử dụng tự 


tại. 


Ngoài ra còn có Mười Bức Tranh Chăn Trâu 
của Phô Minh và Sáu Tranh Chăn Trâu của Tự Đắc 
Tuệ Huy. Trước nữa trong trong kinh A-hảm có 
Mười Hai Mục Chăn Trâu. Từ xa xưa, đã sử dụng 
phương pháp chăn trâu như cách ứng dụng Phật tánh. 
Mười Bức Chăn Trâu của Thiền sư Thanh Cư có 
trong Thung Dung Lục. Trong sách này trâu ban đầu 
hoàn toàn đen, dần dần theo tiến độ tu tập đầu trắng 


trước rồi toàn thân trăng. 

Ban đầu [trâu] đen dần dần trắng nói lên sức 
[huân tu] mạnh chưa đủ. Kế đến [trâu trắng đãi] 
thuần chơn tiêu biểu cho căn cơ từ từ soi sáng. 

Lúc đầu chỉ phía trên đầu trâu là trắng, toàn 


thân vẫn đen tuyên. 


46 


Thịs 1s the staøe where you understand, but you don†t 
understand, the koan Ä⁄„/ Then affer seven years or 
eipht years, as your practice 1n the medhitation hall 
ripens, a white ox finally appears. 


There, at the staøge where both person and 0x 
have disappeared from sipht, he shows the 
extinguishing of both mỉnd and thinøs. 


Gradually as your practice progresses and the 
ox turns completely white, you find you no longer 
have any use for the ox. The person who sought the 
ox also disappears. Person and ox are both gone from 
sipht In the begimning, you throw_ yourself 
completely Into turning the ox white but when your 
practice has matured, when you and the ox become 
one, then there 1s neither a person seeking the ox nor 
an ox to seek. There 1s only the perfect circle where 
both mind and obJect have disappeared. This 1s what 
Selgo ZenJI's version Of The Ten Oxherding Pictures 
show to this poInt. 


But here, though the principle underlying the 
pictures has reached is logical conclusion, hỉs 
method of expression sfill leaves a kind of shroud. 


Although the theory behimd Selgo ZenJis 
version of The Ten Oxherding Pictures has been 
taken right to 1ts logical limit, 


47 


Đây là giai đoạn tuy có hiểu, nhưng chưa hội, công 
án Không! Sau bảy, tám năm, khi công phu chín 


muôi, trâu trăng sẽ xuât hiện. 


Sau rốt người trâu chẳng thấy, tượng trưng 


tâm pháp cả hai đều hết. 


Dần dần theo tiến độ tu tập và trâu hoàn toàn trở 
thành trắng, sẽ không cần sử dụng trâu nữa. Người 
tìm trâu cũng mất. Người và trâu cả hai đều mắt. Lúc 
đầu mới tu, phải mang hết thân tâm để biến trâu đen 
thành trắng, nhưng khi công phu lão luyện, khi người 
và trâu hiệp nhất, sẽ không còn người tìm lẫn trâu để 
tìm. Chỉ có vòng tròn viên tướng là chỗ tâm và pháp 
đều không. Đây là lời giảng của Thiền sư Thanh Cư. 

[Tuy] lý ấy đã tột cội nguồn, pháp [tu] kia 


vần còn che đậy, 


Mặc dù lý lẽ của Thiền sư Thanh Cư trong lời 


giảng đúng phân nào, 


48 


nevertheless 1t still leaves the one cirele where 
neither person nor ox remain; this 1s like a shroud 


that has not yet been removed. 


Because of this, those whose practfice is still 
shallow of root will have doubfs and those of 
limited ability will be thrown into confusion; they 
may even fall into nihilism or plunge into 


eternalism. 


Here those whose practice has not yet reached 
maturty will become confused. On seeing Selgo 
ZenjJis version Of The Ten Oxherding Picfures and 
being told that the disappearance of person, ox and of 
everything else, 1s fine, people of mediocre or lesser 
ability will plunge 1nto the world of nhilism. Or they 
may cling to "Fundamentally there 1s not one thing” 
and get fixated with the 1dea that Mu 1s something 
eternal, that emptiness 1s something eternal. But the 
truth of the matter 1s that you must leave that world 
of nothmgness, rettrn to your  origial 
somethingness, and start again from scratch. Here 
Selgo ZenJIs version of the 7en Oxherding Pictures 
suffer from the defect that they may mislead those 


whose practice 1s stilÏ not mafture. 


49 


nhưng vẫn còn vòng tròn viên tướng trâu người đều 


mât; giông như còn tâm màn chưa vén ra hết. 


khiến kẻ căn cơ bậc trung và hạ nghỉ ngờ 
phân vân, rơi vào không ngơ (đoạn kiến) hoặc kẹt 


vào thường kiến. 


Đây là chỗ người công phu chưa thuần thục vẫn 
còn nhằm lẫn. Đọc lời giảng của Thanh Cư đến chỗ 
người, trâu và mọi sự khác đều mất, thấy khả quan, 
hành giả căn cơ bậc trung và hạ sẽ rơi vào không ngơ 
hay đoạn kiến. Hoặc sẽ kẹt vào chỗ “Xưa nay không 
một vật” và chấp dính vào cái Không này cho là 
thường hằng. Nhưng đúng ra là phải ra khỏi Không 
giới, trở về cái hằng hữu xưa nay, và bất đầu lại từ 
mớ hỗn tạp. Chỗ này lời giảng của Thanh Cư đối với 


người chưa công phu thuần thục sẽ gây lầm lạc. 


50 


Now, when we look at Sokko Zenji, though 
he models hỉs pictures after those of his talented 
predecessors, he nevertheless expresses hỉs own 
mỉnd; hỉs ten verses are so well composed, they 
iIlluminate each other with their brilliance. 


Now, 1ƒ we look at The Ten Oxherding Pictures 
by Sokko ZenJ1, that 1s, Kakuan Osho, we see that he 
has used the works of Seigo ZenjJI, Funmyo Zenji and 
other past teachers as models; however he has taken 
the good parts from them and used them to express 
his own spiri. To each Individual picture he has 
appended a beautiful poem 1n the Chinese style; the 
ten poems together possess a glowing brilliance. It 1s 
truly a fine work. In previous versions of 7e Ten 
Oxherding Pictures, there was something lacking but 
with Kakuan Osho's pictures, for the first time, we 
have a completely satisfyIng work. 


From the very first "Being Lost" to the final 
"Return to the Source”", his skilful ministering to 
the abilities of his followers ïỉs comparable to 
feeding the sfarving and bringing water to the 
thirsty. 


From the very first arousing of the Bodhi-mind 
which seeks for the lost ox to the final return to the 
utter naturalness of thinøs Just as they are, 


51 


Nay Thiền sư Tắc Công nghĩ đến mô phạm 
của bậc Tiên Hiền, bày tỏ từ chính tâm mình [làm 
thành] những bài tụng hay, [soi sáng lẫn nhau]. 

Bây giờ xem lời giảng của Thiền Sư Tắc Công, 
hòa thượng Quách Am, sẽ thấy là vẫn dùng lời giảng 
của Thanh Cư, Phô Minh và mẫu mực của chư vị cổ 
đức; cho dù lấy phần hay sử dụng đề diễn bày ý riêng 
của mình. Nơi mỗi bức tranh Quách Am đều viết bài 
tụng; mười bài tụng thật sáng chói. Thật là tuyệt 
phẩm. Trong văn bản Mười Bức Tranh Chăn Trâu 
trước có thiếu sót nhưng với tranh của Quách Am, 
lần đầu tiên, là một tác phẩm toàn hảo. 

Ban đầu từ chỗ mất trâu rốt đến hoàn 
nguyên, khéo ứng hợp quần cơ như cứu người đói 
khát. 

Từ sự phát khởi tâm Bồ-đề đầu tiên tìm kiếm 
trâu lạc đến sự trở về rốt ráo tính bản nhiên tuyệt đối 


của sự vật tự như như, 


52 


these ten stages thoughtfully mimister to each person 
according to each one's level of practice. Thịs 1s truÌy 
like bringing food to the starving or water to the 
thirsty. 


In turn, I, Jion, have used these pictures fo 
seek and understand the mystery and meaning of 
the Dharma, to touch and grasp ïi(s profound 
subfleness. Just as the eyeless jellyfish uses the 
shrimp as ifs eyes in i(s search for food, so also I 
have used these picfures as my eyes. 


Jion 1s the person who writes this Introduction. 
He 1s said to have been the disciple of Kakuan Osho. 
Jion 1s saying that he himself through these pictures 
was able to seek and finally grasp the meaning and 
mystery of Zen, to take in and savor 1s subtle and 
mysterious flavor. The Jellyfsh mentioned here 
apparently has neither eyes nor ears; 1t can only float 
aimlessly 1n the water. How does a Jellyfish without 
eyes find food, you may ask? Within the loose folds 
Of 1ts body, there 1s a parasol-like organ which emIts 
a sweet secretion that attracts shrimmp. The shrimp 
live permanently within the loose folds of 1ts body. 
When a predator approaches, the shrimps flee taking 
the Jellyfish with them; when they move to better 
feeding grounds, they drag the Jellyfish along. 


53 


mười giai đoạn này chỉ dạy cặn kẽ từng người ứng 
hợp từng cấp độ công phu, thực sự giỗng như mang 


thức ăn cho người đói hoặc đưa nước cho người khát. 


Rồi |tôi,| Từ Viễn, nương đây sưu tầm diệu 
nghĩa, lượm lặt chỗ huyền vi [của Phật pháp], như 
con thủy mẫu (sứa) muốn đi ăn phải nương con 
tôm làm mắt dẫn đường, [như chính tôi cũng vậy 
sử dụng tranh chăn trâu này làm mắt]. 

Từ Viễn, người viết Lời Dẫn này, là đệ tử của 
Quách Am. Từ Viễn qua Tranh Chăn Trâu đã hội 
được lý Thiền huyền nhiệm, chứng nghiệm và nếm 
trải hương vị vi diệu. Cá thủy mẫu không tai không 
mắt; chỉ bơi lội không định hướng trong nước. Vậy 
không mắt làm sao tìm môi? Thân cá có những nếp 
gấp rộng bên trong có bộ phận giống chiếc dù tiết ra 
phân ngọt tôm tép rất ưa thích. Tôm thường sống 
trong nếp gấp của thủy mẫu. Khi gặp loài ăn thịt đến 
gần, tôm lội chạy trốn mang theo thủy mẫu; khi đi 


tìm môi để ăn, tôm lại kéo thủy mẫu theo. 


54 


The Jellyfish has no eyes but using the shrimmp for 
eyes, If manages fo avoid 1†s enemies and forage for 
food. In the same way, Jion says he was able to use 
The Ten Oxherding Pictures as his eyes and with 
them plumb the dark and mysterious principle of 


Zen, ørasp 1s subtle and mysferious truth. 


Yet from the first "Searching for the Ox" to 
the final "Reentry into the Marketplace", I have 
willfully sfirred up waves and atfached horns 


sideways onfo the o0X's head. 


As a reference or guide, Jion Osho has added a 
Preface to each pIcture from the first "Searching for 
the Ox" to the last "Reentry Into the Marketplace." 
But he says that to do so was perhaps as w1llful and 
unnecessary as making waves, or as futile and 
poIntless as attaching horns to the ox's head at some 
ridiculous angle. Perhaps 1t was as poInfless as the 


proverbial adding feet to a drawing of a snake.Š 





8 "Adding feet to a drawing of a snake" is a Chinese proverb to 
iIlUstrate the foolishness of doing what is unnecessary. Several 
attendants of a lord had received a flask of wine, enough only for 
one person. They decided to have a competition, the winner to take 
all the wine. The task was to draw a snake. One man finished first. 
Congratulating himself on his speed, he said, "l even have enough 
time to add feet." So he added feet. When another man finished his 
drawing, he declared that a snake does not have feet and took the 
wine. Thus the man who finished first lost the wine. 


55 


Loài cá thủy mẫu không mắt nhưng nương con tôm 
làm mắt dẫn đường, tránh kẻ thù ăn thịt cũng như đi 
tìm mỗi. Cũng vậy, Từ Viễn nói ngài dùng Tranh 
Chăn Trâu làm mắt để đò tìm và soi sáng lý Thiền 
huyền nhiệm, và hội được diệu nghĩa. 

Ban đầu từ tìm trâu, đến rốt sau buông 
thõng tay vào chợ. Đó là gắng làm dậy sóng ngang 


sanh đâu sừng. 


Giúp tham khảo hoặc chỉ dạy, Từ Viễn viết 
thêm Lời Dẫn cho mỗi bức tranh từ "Tìm Trâu" đến 
rốt sau "Thõng Tay Vào Chợ." Nhưng ngài lại nói 
viết thêm như thế có lẽ chủ tâm và dư thừa như gắng 
làm dậy sóng, hoặc vô ích và bất lợi như gắn thêm 
sừng vào đầu trâu. Cũng chăng cần thiết như cách 


ngôn nói vẽ thêm chân cho rắn.” 





9 "Thêm chân cho rắn" là một câu tục ngữ của Trung Hoa minh họa 
sự ngu ngốc khi làm những việc không cần thiết. Nhóm hầu cận 
của một lãnh chúa nhận được bình rượu chỉ đủ cho một người. Họ 
quyết định ra một cuộc thi, người chiến thắng sẽ được hết phần 
rượu. Nhiệm vụ là vẽ một con rắn. Người vẽ xong đầu tiên tự chúc 
mừng tài vẽ nhanh của mình, anh nói, "Tôi còn đủ thời gian để 
thêm chân." Thế là anh vẽ thêm chân. Một người khác hoàn thành 
tác phẩm của mình, tuyên bố rắn thì không có chân và được rượu. 
Do đó, người đầu tiên mắt phần rượu. 
56 


Furthermore, since fundamenfally there ïs no 
hearf-mind to be sought after, why then should 
there be any need to search for an ox? 


Fundamentally, though one may search for the 
heart-mind, there 1s nothing there to seek. The 
Second Patriarch Eka DalIshI said, "I have sought for 
my mind and it is nowhere to be found.”!° No matter 
how much you may search for 1t or look for 1t, 1t 1S 
not something which you can grasp 1n your hand. 
Why then should you think that the ox 1s something 
that can be searched for, sought after and finally 
captured? If that 1s so, then hasnt Kakuan Oshò, In 
first searching for the ox and then eliminating 1t, 
done something quite unnecessary? Here Jion 1s 
needling Kakuan a bit. 


Case number 91 of the Blue CHƑ Record 1s 
called "Enkans Rhinoceros Fan". Enkan 1s Enkan 
Salan ZenJI, a successor 1n the Dharma to Baso 
Dattsu ZenJi; 1t 1s said that Empress Wu of the Tang 
Dynasty took refuge with him. 


One day Enkan Oshò said to his attendant, 
"Attendant, 1fs hot. Bring me that fan made of ox 
bone that I always use." 





10 Qateless Barrier Case 41. 
57 


Còn không tâm có thể tìm nào có trâu để có 
thể kiếm? 

Trên nguyên tắc, mặc dù chúng ta có thể tìm 
tâm, nhưng ở đây không một vật để tìm. Nhị Tổ Huệ 
Khả nói: "Con tìm tâm không thấy.”!! Dù có tìm đến 
đâu, tâm không phải vật có thể năm trong tay. Vậy 
tại sao lại nghĩ trâu là vật phải tìm và cuối cùng sẽ 
được trâu? Nếu như thế, có phải Quách Am ban đầu 
tìm trâu rồi sau đó loại bỏ trâu, làm cho xong một 
việc rồi sau đó lại thấy không cần thiết? Chỗ này Từ 
Viễn lại cần đến Quách Am. 

Công án 91 Bích Nham Lục "Cây Quạt Tê NÑgưu 
của Diêm Quan." Diêm Quan Tê An, pháp tử của Mã 
Tổ Đạo Nhất; tương truyền Hoàng Đề Võ Tắc Thiên 
đời Đường quy y với ngài. 

Công án: 

Một hôm, Diêm Quan gọi thị giả bảo: “[Thị giả, 


trời nóng.] Đem cây quạt tê ngưu lại cho ta!”.” 





1! Vô Môn Quan tắc 41. 
12 Cây quạt tê ngưu có cán làm bằng sừng tê ngưu. Con tê ngưu ở 
đây chỉ cho tâm chứng ngộ. Đem lại cho ta, ý Diễm Quan bảo thị 
giả hãy trình sở ngộ ra. (D. G.) 

58 


The attendant was a simple person and replied, 
"Master, that fan 1s broken. You cant use 1f 
anymore." Whereupon Enkan Oshò made the 
incredible reply, "So, 1fs broken, 1s 1f? Well then, 
forget the fan. Just bring me the ox. Just lead the 


rh1no 1n here." 


The simple attendant was struck dumb and 
couldn't reply. Now, this story made the rounds of 
the monks. 


They said, "Whatfs the problem? If I had been 
that attendant, I would have known what to say," and 
cach shot off a reply. 


First, Tòsu Oshò composed this answer for the 
attendant: "I am not refusing to bring 1t, but Ï am 
afraid the horn 1s not perfect. If 1t 1s your wish, I can 
lead 1t out but believe me 1t 1s not anything you 


would want to see." 
Next, Sekisò Oshòỏ replied, "If I give 1t to you, 
Master, then 1fs gone. [ll give 1t over 1Ÿ you order me 


to, but 1Ý I present 1t to you then I don't have one." 


Then, Shifuiku Oshò drew a circle before the 
Master and very carefully drew the character for 
"Ox" 1nside. 


59 


Thị giả [không hiểu ý] thưa: “Cây quạt đã rách. 
[thầy không dùng được. ]!3” 


Diêm Quan trả lời thật kỳ đặc: “Cây quạt đã 


rách [rồi sao? Vậy] trả con tê ngưu cho ta!.” 


Thị giả không đáp được!°. Bây giờ, câu chuyện 
làm trong đại chúng bàn tán xôn xao. 

Họ nói: "Có vân đê gì vậy? Nêu tôi là thị giả, 
tôi sẽ biệt cách đáp," và mỗi người đều có câu trả lời. 

Đâu Tử nói: “Chăng từ chôi mang quạt ra, 


nhưng ngại đầu sừng chăng đủ!5.” 


Thạch Sương nói: “Nếu phải trả cho Hòa 


thượng thì ta không muốn có vậy!”.” 


Tư Phước vẽ một vòng tròn và vẽ chữ “ngưu” 
bên trong!Š 





13 Vị tăng trả lời cây quạt đã rách ý muốn nói trước khi ngộ thì nỗ 
lực công phu, nhưng khi ngộ rồi không bám dính sở ngộ, giông như 
cây quạt đã rách nên liệng mắt. Đến đây thì thị giả đúng, nhưng 
Diêm Quan hỏi thêm một câu khó hơn. 
14 Cây quạt đã rách, trả con tê ngưu cho ta: Có nghĩa vị tăng buông 
được một lớp ngã rồi, nhưng coi chừng còn một lớp ngã khác. 
15 Thị giả không ,đáp được: (BA) “Thị giả leo lên con ngựa hay mà 
không biết cưỡi.” 
1® Chẳng từ chối mang quạt ra, nhưng ngại đầu sừng chẳng đủ, 
(BA) “vì thực sự đã hoàn tàn rách nát.” 
17 Nếu phải trả cho Hòa thượng thì ta không muốn có vậy: (BA) 
“Đây là một vật không thể cho hoặc lấy mà được. Chỉ có một cách: 
không có gì để đưa ra.” 
18 vẽ một vòng tròn và vẽ chữ nngưu' bên trong: (BA) “Đây là thủ 
thuật của tông Qui Ngưỡng.” 

60 


He meant, "Here's the ox. Do what you want with 1t." 
Fimally, Hofuku Oshò said, "Master, you had better 
ask someone else. You have become cranky 1n your 
old age, and seeing as this 1s so difficult a Job now, 
perhaps you had better get another attendant." 


They all spouted off an answer sayIing what they 
would have replied in the attendanfs place. The 
original request, "Bring the rhino here” really meant 
"Show me your mind," or, in other words, "If you've 
really understood Mu, then show me that ắMfu that 


yoư've understood." 


Well now, that story 1s In the Blue CHƑ Record, 
but fundamentally, since the mind cannot be grasped, 
the ox cannot be anything that can be captured. If 
that 1s so, then 1n searching for the ox, Kakuan Oshò 
has done something completely unnecessary, so Jion 


reminds us. 


Who ïs that devil that at the end enters the 


marketplace? 


This so-called "Entering the marketplace with 
extended hands"—wandering around the streets, 
hobnobbing with Smith here and Jones there—what 
kíd of spectacle 1s this? 


61 


Có nghĩa “Đây là con tê ngưu. Ong muôn thì cứ làm 
theo ý.” 

Bảo Phước nói: “Hòa thượng tuôi cao, cân phải 
mời người khác'?.” 

Tât cả đêu đưa ra lời đáp thê cho thị giả. Yêu 
câu ban đâu "mang con tê ngưu cho ta" thực nghĩa là 
"mang tâm ra cho ta," hoặc nói cách khác, "nêu hội 


được Không, mang Không ra đầy." 


Trên đây là mâu chuyện trong Bích Nham Lục, 
nhưng từ căn để, vì tâm không năm giữ được, nên 
trâu không phải là vật có thể chiếm đoạt. Nếu như 
thế, Quách Am trong công phu tìm trâu đã làm việc 


hoàn toàn dư thừa, và Từ Viễn nhắc nhở chúng ta. 
Đên buông tay vào chợ ma muội làm sao? 


Gọi là "Thõng tay vào Chợ"—tức lang thang 
phố thị đàn đúm, chén chú chén anh—cảnh tượng gì 


vậy? 





19 Bảo Phước ý nói “Hòa thượng tuôi cao, cần phải mời người khác 
làm thị giả, vì con không kham nổi,” tức con không dự vào trắc 
nghiệm này. 

62 


If were being taugpht such craziness, then weTre 1n 


trouble. 


And what is worse, when an ancesfor's tomb 
is not completed, then misfortune sírikes the 
descendants. 


This phrase comes from a text called the Ninden 
Œanmoku. Ït means, 1Ÿ an ancestor has left behind 
some unfinished business, then misfortune 1s sure to 
strike his descendants. "My 1llustrious ancestor has 
created this useless thing called 7he Ten Oxherding 
Picfures, so unless I put the finishing touches on 1t 
and send 1t out into the world, then I, the descendant, 
wWIll face misfortune," so ]ion Oshò 1s saying with a 
little theatrical exaggeration. 


Thus, recognizing that it may all be nonsense, 


I present thỉs commenftary. 


It may all be incoherent nonsense but hoping to 
enhance even Just a litle these 7Ten (Oxherding 
Pictures bequeathed by my ancestor, Ï, ]ion, present 
this commentary, the unnecessary freftings of a 
good-intentioned, old lady. With this, Jion Oshò 
brings his Introduction to a close. 


+ 


63 


Nếu xem đó là khùng điên thì sai lầm. 


Huông là cha ông chắng rõ, họa đên cháu 


con. 


Câu này trong Nhân Thiên Nhãn Mục. Có nghĩa 
nếu cô đức để lại việc chưa làm xong, chắc chắn con 
cháu sẽ bất hạnh. "Tổ tiên lừng lẫy của tôi đã tạo ra 
thứ vô dụng này tên là Mười Bức Tranh Chăn Trâu, 
vì vậy nếu tôi không phác họa những nét hoàn thiện 
và gửi cho thế gian, thì tôi, hậu duệ, sẽ phải gặp bất 


hạnh", vì vậy Từ Viễn mạnh dạn nhắc nhở. 


[Do đó] chẳng ngại hoang đường tôi thử làm 
đề xướng. 

Có thê là ý nghĩa không mạch lạc nhưng mong 
mỏi đề cao Tranh Chăn Trâu của cô đức truyền lại, 
dù phần nào ít ỏi, tôi Từ Viễn, làm đề xướng không 
cần thiết với tâm lão bà tha thiết. Và như thế, Từ 
Viễn kết thúc phần Giới Thiệu của mình. 


+ 


64 


The Ten Oxherding Pictures - Sheng Yen 


Of the varlous symbolic schemes devised to 
express the dynamics of the Chan path that of the 
oxherder and the ox 1s perhaps the most popular. The 
Iimage of "herding the ox” 1s an old one in Chinese 
Buddhist lore. The Yi/zø chỉng ("Sùtra of the 
Bequeathing of the Teaching") likens the Buddhist 
practitioner to an oxherder who——ever watchful, ever 
patlent—herds his ox with stick in hand, never 
letting 1t stray. In Chan tradition he becomes a model 
for the meditator, who must constantly guard hIs or 


her mind to prevent 1t from straying 1nto defilement. 


In one of the most celebrated examples of this 
ox metaphor, Mazu Daoy1 (709-788) 1s said to have 
once asked a monk tending the fires In the kitchen, 


"What are you up to?” 
The monk replied, ”“Tending the ox.” 
"How does one tend the ox?" Mazu pressed. 


The monk answered, "When he strays Into the 


ørass, I pull his nose back onto the path.” 


"You really do know how to tend the ox!" Mazu 


replied. 


65 


Mười Bức Tranh Chăn Trâu - THÁNH NGHIÊM 


Trong những đồ hình biểu trưng diễn tả động 
lực Thiền tập, người chăn và con trâu có lẽ thông 
dụng nhất. Hình ảnh “chăn trâu" thuộc về truyền 
thống đạo Phật Trung Hoa. Kinh Di Giáo ân dụ 
người tu là người chăn—thường xuyên xem xét, luôn 
luôn kiên nhẵẫn—tay năm chặt roI, chăn dắt trâu 
không để chạy lạc. Trong Thiền tông người chăn là 
mẫu mực cho Thiền giả, phải thường xuyên chăn giữ 


tâm ý không cho chạy lạc vào trần lao. 


Một mâu chuyện nổi tiếng về ân dụ con trâu, là 
Mã Tổ Đạo Nhất (709-788), một hôm hỏi vị tăng 


đang nhóm lửa trong bếp: “Ông đang làm gì?” 
Tăng đáp: - Chăn trâu. 
Mã Tổ hỏi vặn lại: - Làm thế nào chăn trâu? 
Tăng đáp: - Khi nó chạy lạc vào cỏ, con nắm 
mũi kéo trở về đường đi. 


- Ông thật biết chăn trâu. 


66 


Similar 1mmstances where Chan pracice 1s 
likened to "tending an ox” appear among the sayIngs 
of other masters of the Tang Period, Including 
Baizhang Huathal and Guishan Lingyou (771-853). 
The analogy seems to have been a pertinent one, for 
by the time the Chan tradition was reaching 1s full 
Iinstitutional development 1n the Song Dynasty (960- 
1276), "tending or herding the ox” had become a 
well-known metaphor for Chan training. 


Precisely when and where people first began to 
1llustrate the stages of Chan practice with graphic 
represenftations of harnessing, taming, and riding the 
ox home 1s not easy to determine. Historlcally 
speaking, two sets of oxherding diagrams, titles, and 
didactic verses have proved the most enduring——One 
by the LinI master Kuoan Shiyuan (twelfth 
century), the other by a late eleventh—or early 
twelfh--century master of uncertain provenance 
known simply as Puming. Although these are the 
only versions extant today, Chan records of the Song 
Perod mndicate that many varlaions on the 
oxherding formula were 1n circulatlon at the tine 
when Kuo'an and Puming composed their respectIve 


schemes. 


G7 


Những giai thoại tương tự về Thiền tập giống 
như chăn trâu xuất hiện trong ngữ lục chư cô đức đời 
Đường như Bá Trượng Hoài Hải và Qui Sơn Linh 
Hựu (771-853). Sự tương tự thật là thích đáng, vì 
thời điểm truyền thống Thiền đạt đến sự phát triển 
toàn diện vào thời Tống (960-1276), "chăn trâu" đã 
trở thành ân dụ nỗi tiếng trong hành trì Thiền tập. 

Chính xác khi nào và ở đâu lần đầu tiên có sự 
minh họa những giai đoạn tu Thiền với biểu đồ họa 
hình nắm giữ dây vàm, chăn dắt và cưỡi trâu về nhà, 
không phải dễ dàng đề xác định. Trong lịch sử có hai 
bộ tranh chăn trâu, tựa đề và thi tụng giảng dạy lâu 
bền nhất—một bộ của Thiền sư Quách Am Sở Viên 
(thế kỷ 12) thuộc tông Lâm Tế, bộ kia không rõ chi 
tiết xuất xứ, chỉ biết của ngài Phổ Minh (cuối TK I1 
hay đầu TK 12). Dù đến ngày nay chỉ còn hai bộ này, 
ngữ lục Thiền đời Tống cho biết có nhiều ấn bản 
khác nhau về phương thức chăn trâu lưu hành thời 


Quách Am và Phố Minh trước tác. 


68 


D.T SuzukI In hIs Manual of Zen Buddhism countfs 
four distinct versions. The Japanese Zen scholar 
Yanagida Se1zan has found evidence for as many as 
six. Not only were they produced by persons of 
diferent lines-including the likes of Foymm 
Liaoyuan (1032-1098) and Foguo Weibai (eleventh 
century) of the Yunmen school. QingJu Haosheng 
(eleventh century) of the Caodong school, and 
several other figures from Kuo' an Shiyuan's YangdqI 
branch ofthe LinJi school——but the number, title, and 
conceptual organizaion of the stages varied 
considerably. There were versions with as few as 
five, six, or eipht pictures, and versions with as many 
as twelve. Some depicted the ox 1fself changing color 
from black to white, much like the famous diaprams 
Of "taming the elephant" from the Gelugpa school of 
Tibetan Buddhism. Others kept 1t entirely black. 
Some had the ox and oxherder completely vanish, to 
be replaced by an empty circle sipmifying the 
inconcervable substance and function of perfect 
enliphtenment. Others appended additional diasgrams 
depicting the reemergence of phenomena, ostensibly 
in order to emphasize the enliphtened bodhisattva's 
confinued actfivity 1n the world. 


69 


Trong Manual oƒ Zen Buddhism của D.T SuzukI tính 
ra có bốn bản. Học giả Nhật Bản Yanagida Se1zan 
tìm ra chứng liệu có đến sáu bản. Không chỉ khác tác 
giả mà còn khác tông phái—kế cả Phật Ấn Liễu 
Nguyên (1032-1098) và Phật Quốc Duy Bạch (TK 
11) thuộc tông Vân Môn. Thanh Cư Hạo Thăng (TK 
11) thuộc tông Tào Động, và nhiều vị khác từ Quách 
Am Sư Viễn thuộc tông Lâm Tế phái Dương Kỳ— 
nhưng hạng mục, tựa đề và cách sắp xếp các giai 
đoạn khác nhau rất nhiều. Có bản ít tranh hơn chỉ 5, 
6 hoặc 8 bức, và có bản nhiều đến 12. Có bản vẽ trâu 
từ đen thành trắng, giống như tranh "chăn voi" của 
phái Gelugpa thuộc Phật giáo Tây Tạng. Những bản 
khác thì giữ thuần đen. Có bản trâu và người chăn 
hoàn toàn biến mắt, thế bằng viên tướng Không chỉ 
ra thê và dụng bất khả tư nghì của giác ngộ viên mãn. 
Có bản khác vẽ thêm hình miêu tả việc xuất hiện trở 
lại thế giới hiện tượng, rõ ràng có ý nhân mạnh Bò- 


tắt giác ngộ tiếp tục sinh hoạt giữa lòng đời. 


70 


Of the varlous sets of pictures and verses that 
circulated in China during the eleventh and twelfth 
centuries, all have vanished except for those of Kuo' 
an Shiyuan and Puming. In China and Korea, 
Puming's version has received the most widespread 
attention. By contrast, Kuolans set has seen only 
sporadic publication and comment, as when the Ming 
Dynasty Buddhist reformer YungI Zhuhong (1535- 
1615) included 1t as an appendix to his reprinting of 
Pumings verses and diaprams. In Japan, the situation 
1S the reverse. Kuo'ans diaprams and verses were 
Iinttoduced when Chan (Zen) was transmifted to the 
Japanese Isles during the Southern Song (1127-1279) 
and Yuan (1279-1367) Periods. There they were 
published together with Sengcan's Verses on Faith ín 
Mmd  (Xmxm mĩíng), Yonglias Song  øoƒ 
Enhightenmemt (Zhengdao gøe), and ChanglÌu Zongze's 
Treafise on Sifting In Meditation (Zuochan y¡) and 
circulated in medieval RinzaI Zen monasferIes as one 
Of "four foundational works of the Zen school.” 


With the recent publication of several English- 
language translatons, Kuoans ten oxherding 
pIctures and verses have, In turn, become popular 
among Western practitloners connected with 
Japanese Zen. 


71 


Trong những bộ tranh và thi kệ lưu hành ở 
Trung Hoa thế kỷ 11 và 12, tất cả đều không còn trừ 
bộ tranh của Quách Am Sư Viễn và Phố Minh. Ở 
Trung Hoa và Triều Tiên, bộ tranh của Phố Minh 
được chú ý nhiều nhất. Trái lại, bộ tranh của Quách 
Am chỉ ấn hành và luận giải rải rác, trong khi vị cải 
cách Phật giáo đời Minh là Vân Thê Châu Hoằng 
(1535-1615) cho vào phụ lục trong lần tái bản tranh 
và kệ tụng của Phổ Minh. Ở Nhật tình trạng ngược 
lại. Tranh và kệ tụng của Quách Am phổ biến khi 
Thiền tông truyền vào quần đảo Phù Tang vào đời 
Nam Tống (1127-1279) và Nguyên (1279-1367). 
Những bộ tranh này ấn hành chung với Tín Tâm 
Minh của Tam Tô Tăng Xán, Chứng Đạo Ca của 
Vĩnh Gia Huyền Giác, và 7ọa Thiên Nghỉ của 
Trường Lô Tông Trách và lưu hành trong các Thiền 
viện Lâm Tế thời xa xưa xem như một trong “bốn tác 
phâm căn bản của Thiền tông.” 

Qua những ấn bản dịch sang tiếng Anh mới đây, 
tranh chăn trâu và kệ tụng của Quách Am, một lần 
nữa, phổ biến trong giới người tu theo Thiền tông 


Nhật Bản ở Tây phương. 


422 


Given the current hiph level of Interest and 
familiarity that the system enJoys among Westerners, 
I will confine my comments to the ten oxherding 
pIctures and verses of Kuo'an Shiyuan. In the form 
we find them today, Kuolans original pictures and 
didactic verses are Interspersed with prefatory cases 
and "harmon1zing” verses by various later masfers In 
the Chinese Linji line. The harmon1zing verses are 
attributed to Shigu Xiyl1 (twelfth century), a grand- 
disciple of the LinJi master, Dahui Zonggao (1089- 
1163). 


THE TEN OXHERDING PICTURES 


As the central theme that unites the sequence of 
oxherding pictures, what does the metaphor of the ox 
and oxherd mean to the Chan practitioner? Certainly, 
the quality of attentiveness 1s an essential virtue for 
good oxherding. In the Chan context, It 1s not 
dificult to understand 1ts applicability: 1t sipnifies 
the extraordinary mindfullness and persistence 
required to train the mind. Every time the mind 
wanders from the correct practice or proper affenftion 
to the activity at hand, the meditator catches 1t and 
patlently pulls 1t back. Such a person never gets 


upset. 


73 


Đề phương thức tu tập tăng cao mức độ lợi lạc và 
thân cận mà giới Tây phương ưa chuộng, tôi xin tiếp 
cận bình giải mười bức tranh chăn trâu và kệ tụng 
của Quách Am Sư Viễn. Theo như chúng ta thấy 
hiện nay, tranh họa và kệ tụng nguyên bản của 
Quách Am xen kẽ với lời dẫn và thi tụng "hài hòa" 
của nhiều vị Thiền sư Lâm Tế đời sau. Thi tụng hài 
hòa thuộc về Thiền sư Thạch Cổ Hi Di (TK 12), đại 
đệ tử của Đại Huệ Tông Cảo (1089-1163) thuộc tông 
Lâm Tế. 
MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU 


Vì chủ đề chánh yếu hiệp nhất toàn bộ mười 
bức tranh chăn trâu, vậy trâu và người chăn ấn dụ 
điều gì đối với Thiền giả? Chắc chắn chú tâm là đức 
tính thiết yếu cho việc chăn trâu mỹ mãn. Trong nhà 
Thiền, tính ứng dụng tương đối dễ hiểu: đó là chánh 
niệm kiên trì đòi hỏi trong sự luyện tâm. Mỗi khi tâm 
ý lang thang ra khỏi pháp tu đúng hoặc tán tâm đối 
với hoạt động ngay trước mắt, hành giả nắm lại và 
kiên nhẫn kéo về, như thế hành giả sẽ không loạn 


động. 


74 


He or she doesnt regret what has passed, doesnIt 
anficipate the future, but, remaining consfantly alert 
to the mind's deviations, catches the wayward mind 
and gently puts 1t back on track. In fact, the very 
awareness that the mind has wandered 1s 1tself proper 
practice, for as soon as 1t 1s detected the problem 1s 
already corrected. Thịs 1s watching and reining 1n the 
ox. But what 1s this ox? Who, precisely, 1s the herder, 
and what 1s the significance of ther Journey 
homeward? 


The oxherder 1s the pracfiioner, not im the 
conventional sense of a total human beimng or 
personality, but In the more specIfic sense of the 
inner "self,” or "L,” who 1s engaged In and motivated 
to practice. The path 1s the right direction to go——the 
course of spiritual øgrowth that leads back to one's 
original "home” of Immtrmsic enliphtenment, or 
Buddhahood. As the proper course to follow, 1t may 
also be considered part of the method of practice. 


These Images are fatrly easy to comprehend. 
However, that of the ox 1s more ambiguous. 
Generally speaking, one could say that the ox 
represents the mind and 1s activifles. It 1s the 
prmary obJect to which the practitloner directs h1s or 
her attention, and that which he or she strives to 
cultivate or domesticate. 


75 


Hành giả sẽ không hối tiếc quá khứ hoặc phóng đến 
tương lai, nhưng, thường xuyên tỉnh giác khi tâm ý 
đi lệch, nắm giữ tâm ý ương ngạnh và chăn dắt trở về 
pháp tu. Đúng ra, chính tỉnh giác tâm ý lang thang tự 
là pháp tu, vì ngay khi phát hiện thì vẫn đề đã giải 
quyết. Đó là quan sát và chăn trâu. Nhưng trâu là gì? 
Người chăn là ai, và rong ruồi về nhà ý nghĩa thế 


nào? 


Người chăn là hành giả, không phải theo nghĩa 
quy ước là toàn thể sinh mạng hay cá nhân, nhưng có 
nghĩa đặc biệt là "ngã" nội tại, hoặc "cái tôi” dẫn 
mình và nhiệt tình tu tập. Đường Đạo là hướng đúng 
để đi— đường tu tiễn dần đến bản “gia,” bản giác hay 
Phật tánh. Vì phải đi theo như thế nên có thể xem 
đây là thành phần trong công phu tu tập. 

Những bức tranh thì dễ hiểu. Tuy nhiên, chính 
trâu có vẻ tôi nghĩa. Nói chung trâu tượng trưng tâm 
ý và sự vận hành của tâm. Đây là đối tượng đầu tiên 
hành giả phải chú ý, và phải phấn đấu điều phục hoặc 


thuần hóa. 


76 


But what exactly do we mean by "the mind” here? In 
Chan, we often speak of the mind as Inherently 
enliphtened, and equate "seeing the ox” with a 
"ø]impse Into one's orIgInal nature.” Thus, on the one 
hand, the ox may be seen as the great whlte ox of 
enliphtened Buddha-nature. Seeking, discovering, 
taming, and riding the ox home would then signIfy 
the process of awakening to and actualizing one's 
true nature to the point where 1t 1s fully integrated 
with all aspects of life. On the other hand, the ox 1s 
characterized as wild and unruly, and must be 
forcibly restraned from wandering off immto the 
weeds of desire and deluded thinking. This Image 
Sseems more suggestive of the mind of vexation than 
the mind of enlightenment. Full enlightenment 1s 
achieved only after the practitioner succeeds 1n 
finding the ox, harnessing 1t, subduing 1t, and herding 
1t down the road to his true home, where 1t finally 
disappears. 


Both views are admissible, for, conceptually 
speaking, the mind of affliction 1s not separate from 
the mind of enliphtenment. As Huineng says, 
"Deluded, a Buddha 1s a sentient being; awakened, a 
sentient being 1s a Buddha. ... If the mind 1s warped, 
a Buddha 1s a sentient being; 1f the mind 1s Impartial, 
a sentient being 1s a Buddha.” 


T7 


Nhưng chính xác "tâm" ở đây nghĩa là gì? Tâm trong 
Thiền thường là bản giác, và "thấy trâu" tương 
đương với "thấy bản tánh.” Do đó, trên một phương 
diện, trâu có thê xem là trâu trăng của Phật tánh đã 
khai ngộ. Tìm kiếm, khám phá, chăn dắt và cưỡi trâu 
về nhà có nghĩa tiến trình chứng ngộ và hiện hành tự 
tánh đến chỗ hòa nhập toàn diện vào mọi khía cạnh 
cuộc đời. Mặt khác, trâu với bản chất hoang dã bất 
trị, và cần phải ngăn chận mạnh bạo tránh lang thang 
vào đồng cỏ ái dục và niệm tưởng mê vọng. Hình 
ảnh tâm phiền não gợi ý hơn tâm giác ngộ. Chỉ hoàn 
toàn giác ngộ khi hành giả tìm được trâu, nắm giữ 
dây vàm, khuất phục nó, và chăn dắt xuống đường 
dẫn về ngôi nhà chân thực, đến chỗ cứu cánh thì ngôi 


nhà cũng mât. 


Cả hai quan điểm đều chấp nhận được, bởi vì, 
trên lý đạo, tâm mê không rời xa tâm ngộ. Như Huệ 
Năng nói, "Mê, Phật là phàm phu; ngộ, phảm phu là 
Phật... Nếu Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau 


ngộ tức Phật.” 


78 


In fact, afflicion and enlightenment define one 
another——you cannot understand, much less perceIve, 
one without the other. In the thrd frame of the 
oxherding pIctures, when the practitioner sees the ox, 
he not only discovers his true nature, but also comes 
to know what vexation really 1s. The subsequent 
process of harnessing, taming, and herding the ox 
home 1nvolves a simultaneous effort to subdue the 
mind of vexation and further actualize the mind of 
enliphtenment. Moreover, one wIll notice that, as 
practice progresses, the ox, the oxherder, and the 
relationship between the two changes radically. 


In Puming's version of the oxherding pictures, 
the ox 1s depicted as gradually oxherder disappear 
altogether. In the seventh of Kuo°an Shiyuan%s ten 
diagrams, the ox vanishes, leavinng only the 
practitioner In the ciphth, they both have 
disappeared. What does this sipmfy? Originally, 
there 1s no enlightenment to be attained, no person to 
seek 1t. Ox and person do not really exist at all. They 
are 1llusory distinctions. In Chan, we say that there 1s 
really nothing to do, nothing whatsoever to affain. 
However, people dont understand this deceptively 
sinple fact, so they feel they must learn what 1t 
means to "have nothing to do.” Thịs 1s Chan practice. 


79 


Đúng ra mê và ngộ xác định lẫn nhau—không thê 
lĩnh hội hay nhận biết sự kiện này mà thiếu sự kiện 
kia. Trong tranh số 3, khi người chăn thấy trâu, 
không phải chỉ khám phá chân tánh nơi mình mà còn 
nhận biết phiền não thực sự thế nào. Tiến trình kế 
tiếp nắm giữ dây vàm, chăn dắt, và cưỡi trâu về nhà 
bao gồm nỗ lực liên tục điều phục tâm phiền não tiến 
đến hiện hành tâm giác ngộ. Lại nữa, nhận ra như thế 
khi công phu tiến triển, trâu, người chăn, và mối 


tương quan giữa cả hai sẽ thay đôi triệt đề. 


Tranh của Phố Minh vẽ trâu cùng với người 
chăn từ từ mất. Tranh số 7 trong mười bức của 
Quách Am, mất trâu còn người. Tranh số 8 cả hai 
đều mắt. Thế nghĩa là gì? Xưa nay không có giác ngộ 
đề đạt, không có người đi tìm. Trâu và người thực sự 
đều không hiện hữu, chỉ là sai khác hư vọng. Thiền 
thì không một việc để làm, không một vật đạt đến. 
Tuy nhiên, thiên hạ không nhận ra sự kiện giản dỊị có 
vẻ hư dối này, do đó họ cảm thấy phải học ý nghĩa 


“không một việc đề làm.” Đó là tu tập Thiền. 


80 


The ox 1s the mamifest obJect or concern of the 
practitioner, whether 1t 1s the mind of enlightened 
Insipht, the mind of affliction, or both. The oxherder 
1S the Inner volce, or sense of self, of the practitioner. 
Possessed of the resolute urge to seek enlightenment, 
the oxherder applies the harness and whip of Chan 
medifation to the ox. The successive transformations 
that take place 1n the relaflonship among ox, 
oxherder, and the journey home describe the 
profound evolution 1n ones understanding of 
enliphtenment, vexation, self, and practice that 
Occurs over the course of spiriual development. 
Ultimately, the ox 1s not really an ox, the person not 
really a person. As the dualistic distinction between 
the two vanishes, they revert to one. Yet even this 
perfect unity cannot be spoken of as "one.” 


Thus, to try to define the ox strictly as the 
enlightened mind or the mind of vexatflon can be 
misleading. One should not lay too mụch weight on 
the fact that, in Kuo' ans ten diaprams, the 
environment and pracftitioner reemerge affer ox and 
oxherder vanish, whereas, in Puming's, they do not. 
Both mtend to chart the Chan path to 1ts full 
completon 1n the marvelous and inconceivable 
function of full enlightenment, but they convey 1t 
differently. 


81 


Trâu là đối tượng thể hiện hoặc mối quan tâm của 
hành giả, cho dù đó là tâm giác, hay tâm mê, hay cả 
hai. Người chăn là tiếng nói nội tâm, hoặc cảm thức 
của tự ngã, của hành giả. Với quyết tâm thúc bách 
tìm cầu giác ngộ, người chăn năm giữ dây vàm và roi 
vọt của Thiền định ứng xử với trâu. Có sự chuyên 
hóa liên tiếp trong tương giao giữa trâu và người 
chăn, và hành trình về nhà diễn tả sự chuyên hóa 
thâm sâu trong sự lĩnh hội giác ngộ, phiền não, tự 
ngã, và công phu trong tiến độ tu tập. Cứu cánh, trâu 
không thực sự là trâu, người chăn không thực sự là 
người chăn. Vì phân biệt đối đãi giữa hai bên không 
còn nữa, cả hai hiệp nhất. Tuy vậy tính đồng nhất 


toàn hảo nảy cũng không thê nói là “một.” 


Nhưng, cố gắng định nghĩa trâu một cách tuyệt 
đối là tâm giác ngộ, hay tâm phiền não sẽ sai lầm. 
Không nên đặt nặng như thế, trong mười bức tranh 
của Quách Am, cảnh trí và hành giả lại xuất hiện sau 
khi trâu và người chăn đều mất, trong khi tranh của 
Phố Minh không có. Cả hai bộ tranh đều có ý vẽ thật 
hoàn chỉnh con đường tu Thiền dẫn đến tính diệu 
dụng bất khả tư nghì của giác ngộ viên mãn, nhưng 


lại truyền đạt khác nhau. 


82 


Rather than be confused by such differences, 1t 1s 
more Important to be aware of Jjust how the 
relationship between ox and oxherder, self and 
obJective, changes over the course of the ten pIctures. 


As a fñnal word of caution, one must still be 
careful not to inflate the importance of such formal 
represenfations of the Chan path, for 1t may create 
the Impression that there are hard and fast definitlons 
of enliphtenment and spiritual progress to which 
everyone's practice wIll conform. This 1s simply not 
the case. People's responses to trainning wIll vary 
according to their Individual karmic capacIfles, as 
well as manifest causes and conditions. Some may 
develop very quickly and steadily, others slowly or 
Intermittently. Likewise, the form and circumstances 
of their enliphtenment experlences wIll vary. Thus, 
although schemes such as the ten oxherding 
diaprams and the Caodong five ranks provide 
valuable sense of the aims and tenor of the Chan 
path, in no way should they be considered definitive. 


The discusson below 1S an Inferpretive 
commerntary on the diagrams and verses of Kuo”an 
Shiyuan, together with appended prefatory cases and 
harmon1zing verses. 


83 


Thay vì bị những sai khác làm rôi răm, tôt hơn nên 
biệt rõ môi tương quan giữa trâu và người chăn, chủ 
thê và đôi tượng, chuyên hóa như thê nào trong tiên 


trình của mười bức tranh. 


Chữ cuối cùng cẩn trọng là ta cần phải dè dặt 
chớ quan trọng quá đáng những biểu thị con đường 
tu Thiền, vì có thể gây ra cảm tưởng định nghĩa thô 
thiển và vội vã về giác ngộ và công phu tu tiến theo ý 
mỗi người. Đây không phải như thế. Tùy theo căn cơ 
và nhân duyên hiện hành mà chúng ta hành trì khác 
nhau. Có người tu nhanh và vững chắc, có người 
chậm lụt hoặc không liên tục. Cũng vậy, dạng thức 
và hoàn cảnh giác ngộ thay đổi không giống nhau. 
Nhưng, mặc dù những giản đồ mười bức tranh chăn 
trâu và Ngũ vị quân thần của tông Tào Động có giá 
trị về ý hướng và mục đích tu Thiền, không thể nảo 


xem là rôt ráo được. 


Luận giải sau sẽ diễn tả tranh họa và bình giải 
của Quách Am, cùng với lời dân và kệ tụng ở môi 


bức tranh. 


84 


1.SŠEARCHING the OX 


Vamada Mumon 


PREEACE: 


Till now, the ox has never been los(. Why 
then do you necd tfo search for if? Turning away 
from your own awakening, you became estranged 
from ï(; then enclosed by dust, in the end you lost 
i(. The hills of home recede farther and farther 
away; you're losí as soon as the paths divide. 
Winning and losing consume you like flames. 


Right and wrong rise round you like blades. 
VERSE: 


Becating about the endless wild grass, you seek 
and search, 

The rivers broaden, the inounfains síreích on 
and the trails go ever deeper. 

Your strength exhausted and spirif wearied, no 
place qllows you refuge. 

The only sound-evening cicadas shrill in the 


maples. 


85 


TRANH THIÊN TÔNG SỐ 1: TÌM TRÂU 


HT Thích Thanh Từ dịch 





lên, phải quấy đua khởi. 
TỤNG: 


DAN: 


Từ lâu chẳng 
mất đâu cần kiếm 
tìm. Do trái tánh 
giác trở thành xa 
cách. Bởi theo vọng 
trần bèn thành 
khuất lắp. Quê nhà 
dần xa lối tẻ chợt 


lầm. Được mắt bừng 


Mang mang bát thảo khứ truy tầm 


Thủy hoạt sơn điêu lộ cánh thâm 


Lực tận thân bì vô mịch xứ 


Đản văn phong thụ vãn Thiền ngâm. 


(Nao nao vạch có kiêm tìm trâu 


Núi thắm đường xa nước lại sâu 


Kiệt sức mệt nhoài tùm chẳng thấy 


Chỉ nghe véo vắt giọng ve sâu.) 


86 


1.YAMADA MUMON 


Today we begin the first talk on the Ten 
Oxherding Pictures. The first sfep 1s to go out 1n 
search of the ox. We are at the staøe of hoísu 
bodaishin, "arousing Bodhi-mind," the desire for 
enlightenment where each person affIirms the vow to 
seek the Buddha-dharma. All your practice 1s In vain 
1f you do not first make that affIrmation of the vow. 
These days we are often told that we must live our 
lives with hope. That 1s very Important of course, but 
in Buddhism the affirmatlon of the vow 1s what 1s 
prmary. There are people who lack the fire to bring 
light into their own future; they lapse Into wishful 
thinking hopIng someone else will provide that light 
for them. Having nothing to do with this kind of 
thinking. You must affIrm the vow never fo ø1ve up 
until you have become a buddha and brought peace 
to this world. The Jodo (Pure Land) School of 
Buddhism teaches that we are saved throupgh Amida 
Buddha's Original Vow. It does not teach that we are 
saved by Amida Buddhas satori or by Amida 
Buddhas teachings. It 1s by Amida Buddha's 
Original Vow that we are saved, by his affirmation of 


the vow that we may not øo unsaved. 


87 


1. SƠN ĐIÊN VÔ VĂN 


Hôm nay chúng ta bắt đầu Pháp thoại Mười Bức 
Tranh Chăn Trâu. Bước đầu hành giả đi tìm trâu. 
Chúng ta đang ở giai đoạn “phát Bồ-đề tâm," khao 
khát giác ngộ khiến mỗi người phát nguyện tìm cầu 
Phật pháp. Mọi sự tu tập đều vô ích nếu trước tiên 
không xác định lời nguyện. Thời nay chúng ta 
thường nói phải sống đời mình trong hy vọng. 
Đương nhiên là quan trọng, nhưng đối với Phật giáo 
đầu tiên phải xác định lời nguyện. Người thiếu ngọn 
lửa mang ánh sáng đến tương lai sẽ rơi vào ý nghĩ hy 
vọng có người khác mang ánh sáng đến cho mình. 
Không lợi lạc gì khi nghĩ tưởng như thế. Chúng ta 
phải giải quyết để tạo ánh sáng cho chính mình. Phải 
xác định lời nguyện không bao giờ ngừng tu cho đến 
khi thành Phật và mang bình an đến thế gian. Tịnh 
Độ tông dạy rằng tất cả chúng ta được Bản Nguyện 
Phật A-di-đà cứu độ. Nhưng không nói là chúng ta 
được sự giác ngộ hay giáo pháp của Phật A-di-đà 
cứu độ. Chính nhờ Bản Nguyện Phật A-di-đà chúng 
ta được cứu độ, nhờ Phật xác định lời nguyện mà 


chúng ta sẽ được cứu độ. 


88 


It 1s the same for us. We are not saved by our satorI. 
We are saved by our affIrmation of the vow that we 


must attain satori, attain enliphtenmert. 


The Pure Land School says that the Original 
Vow belongs to the Buddha. In Zen, we say that the 
Original Vow 1s ours; 1t belongs to one's self. It looks 
like we are making a distinction between two things 
here but 1f you look closely, you wIll see that they 
are the same. Each person's Original Vow 1s 1tself the 
Original Vow of the Buddha; the Original Vow of 
the Buddha 1s 1tself each persons Original Vow. In 
Buddhism, there 1s a saying: "The first arousing of 
mind, that moment, 1s already true realization.” 
When you first aflrm the vow to aftain 
enlightenment, at that moment there 1s already a 
splendid enlightenment. Thus, the first step 1s that 
each one of you must affrm the vow. You must 
affirm, "Sentilent beings are numberless; Ï vow to 
save them." You must affirm, "Delusive passlons are 
inexhaustible; Ï vow to put an end to them." You 
must affirm, "Dharma teachings are unfathomable; I 
vow to master them."You must affrm, "The 


Buddha's way 1s supreme; Ï vow to attam 1t." 


89 


Đối với chúng ta cũng vậy. Chúng ta không phải 
được cứu thoát bằng sự giác ngộ, mà cứu thoát nhờ 


xác định phát nguyện đạt ngộ. 


Tịnh Độ tông nói Bản Nguyện thuộc về chư 
Phật. Theo Thiền tông thì Bản Nguyện thuộc về 
chính mình; thuộc về mỗi người chúng ta. Có vẻ như 
chúng ta tạo ra khác biệt giữa hai sự việc, nhưng xem 
xét kỹ, cả hai không khác. Bản Nguyện mỗi người tự 
là Bản Nguyện của Phật; Bản Nguyện của Phật tự là 
Bản Nguyện mỗi người. Phật giáo nói: "Vừa phát 
Bồ-đề tâm, ngay đó là chứng ngộ (Sơ phát tâm tiện 
thành chánh giác.)” Khi xác nhận phát nguyện đạt 
ngộ, ngay lúc đó đã là chứng ngộ tuyệt vời. Như vậy, 
bước đầu tiên mỗi người chúng ta cần xác định lời 
thệ nguyện: 

"Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. 

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. 

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. 


Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành." 


90 


PREFACE: 


Tỉll now, the ox has never been lost. Why 
then do you necd to search for it? 


Going out to search for the ox—this 1s really 
about each one of you trying to grasp your orIginal 
face before you were born, about you becoming 
aware of your spIritual self. Now then, "TIIl now, the 
ox has never gone astray." That 1s, do you recalÏ ever 
having lost your buddha-nature? Has there ever been 
an occasion when you misplaced your original face? 
No, your buddha-nature, not Just yours but 
everyones buddha-nature, tiÌl now has never been 
lost, 1s not something which can be lost. Your 
orIgInal face 1s not something which you can leave 
lying around somewhere, not even once. When you 
eat, when you drink, when you lie down to sleep or 
when you awake and get up, this 1s all buddha- 
nature. These acts are all origInal face at work, are 
they not? 


“ Till now, the ox has never been lost. Why then 
do you need to search for 1?" We are already living 
our daily lives within Buddha-nature. Isnt 1t then a 
litle odd to go 1n search of 1t? Why should we have 
to search for If? Remember, "All sentient beings 
possess within themselves from birth the true source 
by which each develops 1nto a buddha." 


91 


DẪN: 
Từ lâu chẳng mất đâu cần kiếm tìm. 


Đi tìm trâu — chính là mỗi người chúng ta cố 
thấu suốt bản lai điện mục trước khi cha mẹ sinh ra, 
giác tỉnh trước chân ngã. Bây giờ, "Từ lâu chắng mất 
đâu cần kiếm tìm." Có nghĩa, chúng ta có nhớ mình 
đã từng lạc mất Phật-tánh bao giờ chưa? Có bao giờ 
đặt bản lai diện mục không đúng chỗ? Không, Phật- 
tánh nơi bạn, không phải chỉ Phật-tánh nơi bạn mà 
Phật-tánh nơi mọi người, từ lâu chẳng mất, không thể 
nào mắt được. Bản lai diện mục không phải chúng ta 
có thể rời bỏ đâu đó, dù chỉ một lần. Khi ăn, khi 
uống, nằm xuống ngủ hoặc thức dậy đứng lên, tất cả 
đều là Phật-tánh. Mọi động tác thi vi đều là bản lai 


diện mục, chăng phải vậy sao? 


“Từ lâu chăng mất, đâu cần kiếm tìm." Chúng ta 
đã từng sống đời mình hằng ngày trong Phật tánh. 
Tìm kiếm có phải là dư thừa không? Tại sao cần phải 
đi tìm? Nên nhớ: "Mọi chúng sanh xưa nay vốn sẵn 


có nguôn chân khai triên thành Phật." 


92 


Since we all possess a buddha within ourselves from 
the beginning, since we have never lost that buddha- 
nature, does 1t make sense to say that we now have to 
øo In search of 1t? It 1s like looking for your gÏasses 
with your glasses on, or like searching for your 
walkmg stick with your walkimng sttck, or like 
looking for the shoes that you are rIght now wearIng. 
Going 1n search of the ox 1s the same sort of queer 
thing. Do you search for an ox when you are riding 
on 1ts back? 


Turning away from your own awakening, 
you became estranged from ïí; then enclosed by 
dust, in the end you lost it. 


Although we all possess this buddha-nature, 
although we all have an original face, although we 
cach have an Iimmaculate spiritual self, yet we turn 
our backs on that original face because we are all 
attached to the belief that only In the world of 
sensations, 1n the world of the body and emotlons, In 
the world of discrimination does the self exist. When 
we deny our buddha-nature, we become estranged 
from 1t Buddha-nature 1s that place without 
discriminating consclousness, but because we fall 
Ino đdiscrimminating consclousness, we end up 
strangers to our own buddha-nature. 


93 


Vì xưa nay mọi người đều có đức Phật nơi mình, vì 
chưa bao giờ lạc mất Phật tánh, vậy bây giờ đi tìm có 
thuận lý không? Giống như đang mang gương mà 
tìm gương, hoặc đang cầm gậy nhịp bước lại đi tìm 
gậy, hoặc tìm giày khi hiện thời đang mang giày. ĐI 
tìm trâu cũng lại như thế. Có phải chúng ta tìm trâu 


khi đang cuỡõi trâu không? 


Do trái tánh giác trở thành xa cách. Bởi theo 


vọng trần bèn thành khuắt lấp. 


Mặc dù tất cả chúng ta vốn sẵn Phật tánh, vốn 
sẵn bản lai diện mục, mặc dù ai cũng có chân ngã 
thanh tịnh, nhưng lại quay lưng với bản lai diện mục 
vì chấp dính vào niềm tin rằng chỉ có thế giới cảm 
giác, thế giới thân xác và cảm xúc, thế giới phân biệt 
đối đãi mà cái ngã hiện hữu. Khi chối bỏ Phật tánh 
(bối giác), chúng ta trở thành xa cách. Phật tánh là 
chỗ không còn thức phân biệt đối đãi, vì nếu chúng 
ta rơi vào thức phân biệt đối đãi, sẽ thành kẻ xa cách 


Phật tánh nơi mình. 


94 


The selfless self, like that of a newborn baby, 1s our 
original face, but as soon as we gam a litde 
unnecessary knowledge, we end up strangers fo our 
original face. An old verse øoes: 


What a mistake to dye 1t Kyoto-whitel 
My own white hair was better. 


As soon as you điscriminate 1n thoupht, do 
something ridiculous like that, you lose that original 
face. "Then enclosed by dusf, in the end you lost 
it,” says the Preface. That 1s, when you fall into the 
"vulgar world of the five desires," 1t 1s like having 
your feet mired in a mud field, the mud of constantly 
saying this 1s pleasant and that 1s painful, this 1s gøood 
and that 1s bad, this is worthwhile and that 1s not. 
When you do this, you have lost your orIginal face. 
This discriminatory thinking, mired 1n the vulgar 
world of the five desires, makes you more and more 
estranged from original face. 


The hills of home recede farther and farther 
away; you're losf as soon as the paths divide. 


Here you are falling deeper and deeper Into the 
world of discrimination. In a certain neiphborhood, a 
family lost one of 1ts sheep and all the people 1n the 
family had to go out 1n search for It. 


95 


Cái ngã vô ngã, như của trẻ sơ sinh, chính là bản lai 
diện mục nơi mình, nhưng một khi chứng đạt phân 
nào trí vô sư, chúng ta sẽ không còn xa cách với bản 
lai diện mục. Cô ngôn có nói: 

Thật là sai lâm khi muôn nhuộm trăng Kyofo! 


Tóc của tôi còn trăng hơn. 


Ngay lúc khởi niệm phân biệt, tạo tác kỳ cục, 
chúng ta lạc mất bản lai diện mục. Lời Dẫn nói "Bởi 
theo vọng trần bèn thành khuất lấp." Có nghĩa khi 
chúng ta rơi vào "ngũ dục thế gian," giống như chân 
dính vảo bùn, bùn thì luôn nói đây là lạc đây là khô, 
đây là tốt đây là xấu, đây là phâm giá đây là không. 
Nghĩ như thế tức lạc mất bản lai diện mục. Ý nghĩ 
phân biệt, vấy bùn ngũ dục thế gian sẽ làm chúng ta 
càng xa cách bản lai diện mục. 

Quê nhà dần xa lối tẻ chợt lầm. 

Ở đây chúng ta càng lún sâu vào thế giới phân 
biệt đối đãi. Bên nhà hàng xóm, có một gia đình lạc 
mất một con trừu trong đàn và cả nhà phải chạy đi 


tìm. 


96 


They came upon a man 1n his house and asked, "If 
you have some time, can you help us look for our 
sheep? We've asked the whole village to help us." 


The man ¡1m the house asked, "'Whats 
happened?" 


"Our sheep has got lost." 


"For one sheep, why do you need so many 
people to help you?" 


"But we need lots of people. When we go 
lookimg for sheep, we go down a path. The pam 
divides Info two, so we need to spÏlit up 1nto two. We 
øo along 1n fwo groups but the two paths divide 1nto 
four and so we need to split into four groups. Then 
later on, when the paths branch again, we need to 
split into eight. The path keeps branching, thafs why 
we necd a lot of people to help. So won't you heÌp a 
little?" They all went off chattering 1n a large øroup 
looking for the sheep. But when night came, they all 
returned home empty-handed. 


"What happened?" 


"The path kept branching but im the end we 
didnt have enough people. So we gave up and came 
back." 


97 


Họ gặp một người đang ở trong nhà, hỏi: "Nếu có 
thời giờ xin giúp tìm con trừu giùm. Chúng tôi nhờ 
hết cả làng giúp đỡ." 

Người trong nhà hỏi: "Việc gì xảy ra?" 

"Con trừu của chúng tôi đi lạc mắt." 

"Một con trừu, sao cần nhiều người tìm vậy?" 

"Nhưng tôi cần nhiều người. Đi tìm con trừu, 
chúng tôi phải ra đường. Đường đi chia ra hai ngả, 
nên chúng tôi chia ra hai nhóm. Nhưng đường lại 
chia ra bốn nên phải phân ra bốn nhóm. Về sau, 
đường phân ra nhiều nhánh nữa, chúng tôi phải chia 
ra nữa, vì thế phải cần số đông người. Vậy ông có 
giúp tôi không?" 

Họ ngưng đối đáp, vào nhóm lớn đi tìm con 
trừu. Nhưng đêm xuống, tất cả họ trở về tay không. 

"Việc gì xảy ra?" 

"Đường chia ra nhiều ngả nhưng rồi chúng tôi 


không đủ người. Nên bỏ cuộc quay vê." 


98 


This little story 1llustrates, "You re lost as soon as the 
paths divide." With discriminative thinking, you fall 
immto the relatve world, you Jump mnto making 
comparIsons, but discriminatlon only brIings more 
discrrminaion whích only brmgs on more 
discrimination until finally you dont know what 1s 
what. 


Winning and losing consume you like flames. 
Right and wrong rise round you like blades. 


Im happy or Ứm sad; I wm or I lose; that was 
good or that was bad—these are the flames of 
discrimminaton which blaze up around us like a 
conflagration plunging us Into an all-consuming 
discrimination which traps us no matter which way 
we turn. Here at this point, 1t certainly looks like 
there 1s no way out. More and more 1t looks like 
there's a nervous breakdown approaching which can't 
be avoided. 


We used to say that parents and children are 
one single entify, but now they are not a single 
entity, they are separate Individuals. We used to say 
that husband and wIfe are one, but now they each 
have Individual rights. Now the eldest son should not 
have special privileges; all brothers and sisters In a 
family are to have equal rights. 


99 


Câu chuyện nhỏ này cho thấy "Chúng ta sẽ lạc lối 

ngay khi đường đi chia ra nhiều ngã rẻ." Suy nghĩ 

phân biệt sẽ rơi vào thế giới tương đối, chúng ta lọt 

vào so sánh, nhưng phân biệt chỉ thêm phân biệt rồi 

lại thêm phân biệt đến cuối cùng sẽ hết biết đó là gì. 
Được mắt bừng lên 


phải quấy đua khởi. 


Vui hay buôn; được hay mất, tốt hay xấu tất 
cả đều là lửa phân biệt cháy rực chung quanh như 
trận hỏa hoạn lớn bao trùm và thiêu đốt chúng ta 
trong lửa phân biệt khiến kẹt dính không cách nào 
thoát khỏi. Ở đây có vẻ như không còn lối thoát. 
Càng lúc suy sụp càng căng thắng gần không thể 
tránh khỏi. 


Chúng ta thường nói cha mẹ và con cái là một 
thực thể, nhưng giờ đây là cá nhân riêng biệt. Vợ 
chồng là một, nhưng bây giờ mỗi người có quyền lợi 
riêng. Đứa con lớn nhất không được có quyền lợi đặc 
biệt; anh chị em trong nhà phải có quyền lợi đồng 


đêu. 


100 


If we try to divide up all our dally life like this 
following the dictates of discrimminative thinking, 
then cach persons share will never be enoupgh. 
Claimming, "This 1s unfar! Thafs unequall" each 
person will fall headlong 1nto the discrimination 
where "Winning and losing consume you like 
flames. Right and wrong rise around you like 
blades." From this, 1t doesn't look as 1f there 1s any 
way out. There 1s a common expression, "You can 
cut a peach Into four equal parts." Though you may 
think that you have cut the peach Into four equal 
parts, each portion 1s sliphtly different In size. Each 
portion 1s sliphtly different In taste. If you really try 
to equalize all these things, you wont be able to 
divide even an ordinary cookie info equal parts. 
Clinging to this divisive way of thinking, getting 
hung up on dividing everything, 1s what causes the 
confilict in modern life. 


Here 1s where the modern persons troubles 
arise. But your true self, your real self, does not 
reside here. Giving the larger portion to the other and 
taking the smaller for yourself so that everyone 1s 
satsfed—this 1s true cqualiy. When everyone 
defers to the other saying, "Please, you take the 
larger portion," then everyone feels pleased and says 
"Thank you, thank you." 


101 


Nếu chia chẻ đời sống hằng ngày của mình theo sự 
chỉ đạo của suy nghĩ phân biệt, mỗi phần chia sẽ 
không bao giờ đầy đủ. Khi gào lên "Bất công! Không 
đồng đều!" mỗi người sẽ đâm đầu vào vòng phân 
biệt đối đãi, chỗ "Được mất bừng lên phải quấy đua 
khởi." Từ đó, sẽ không có lỗi thoát. Có câu nói thông 
dụng: "Không thê cắt quả đào ra bốn phần bằng nhau 
được." Dù cho rằng cắt được bằng nhau, mỗi phần 
cũng có hình dạng hơi khác. Mỗi phần mùi vị cũng 
không thật giống nhau. Nếu thực sự muốn mọi phần 
đồng đều, chia một chiếc bánh quy tầm thường cũng 
không thể nào được. Chấp dính vào lối suy nghĩ phân 
biệt chia chẻ, bám chặt vào phân hai mọi sự vật, đó 


là nguyên nhân xung đột trong đời sống hiện đại. 


Đây là chỗ con người thời nay phiền não. 
Nhưng chân ngã, thực ngã nơi mình không an trú ở 
đây. Nhường người khác phần lớn hơn và lấy phần 
nhỏ cho mình thì mọi người sẽ hoan hỷ—đó là bình 
đăng chân thực. Khi mọi người đều chiều ý người 
khác và nói: "Xin vui lòng lấy miếng lớn," ai cũng 


vul và nói: "Cám ơn, cám ơn." 


102 


Thịs 1s how to share things equally. 


The real self, the true self, 1s not found 1n this 
world of discrimination; 1t resides 1n a higher place 
that transcends discrimination. In that place that 
transcends discrimination, there 1s true human 
equality. It 1s Just this human equality which 1s the 
Buddha we must all revere. Unless we go right back 
to the origimnal starting point, there will be no world 


anywhere where we can be saved. 


“Till now, the ox has never been lost. Why 
then does he need to search for it?" Though we are 
all fallen ¡1no the world of discrimination, 
nevertheless still we have managcd to bring forth the 
Bodhi-mind, the noble desire to seek the ox beyond 
discrimination. “he first arousing of mind, that 
moment, 1s already true realizaton.” Just to 
recogn1ze that our orIginal face, our eternal self, 
resides In that place beyond discrimination, proves 
that we humans are originally buddha. You must 
generate the bodhi-mind, you must affirm the wow 
and set forth to seek the ox. 


VERSE: 


Becating qbout the endless wildgrass, you seek 
and search. 


103 


Đây là cách chia sẻ đồng đều. 


Chân ngã, thực ngã, không thê tìm thấy trong 
giới xứ của phân biệt; phải là ở chỗ cao hơn, vượt 
qua phân biệt. Chỗ siêu vượt phân biệt, là chân nhân 
bình đẳng. Riêng chân nhân bình đăng này là vị Phật 
mà tất cả chúng ta phải tôn kính. Nếu không trở về 
thắng nơi điểm gốc khởi đầu, sẽ không có cõi giới 
nào chúng ta được độ thoát. 

"Từ lâu chẳng mắt đâu cần kiếm tìm." Cho 
dù đang rơi vào giới xứ của phân biệt, tuy nhiên 
chúng ta vẫn xoay sở đây mạnh Bồ-đề tâm với ý 
nguyện hướng thượng tìm trâu siêu vượt phân biệt. 
“Vừa phát khởi Bồ-đề tâm, ngay đó, đã giác ngộ." 
Chỉ cần nhận ra bản lai diện mục, chân ngã thường 
hằng ngụ nơi siêu vượt phân biệt, sẽ chứng tỏ con 
người chúng ta xưa nay là Phật. Bạn cần phát Bồ-đề 


tâm, cần xác định lời nguyện và dấn thân tìm trâu. 
TỤNG: 


Nao nao vạch có kiêm tìm trâu. 


104 


Despite having affirmed the vow, wherever you 
look, you find your mind 1s still filled with 1llusory 
thoughts and driven by delusive passion. You are 
probably wondering, can there really be buddha- 
nature here? But whatever the case, you know that 
vou have to do zazen. So you endured the trials of 
"begging outside the gate” and "requesting temporary 


"? and were ñnally admitted to the monks! 


sfay 
medhitation hall. But the more you sit, the more your 
mind fills with thoughts. This 1s "Beafing about the 
endless wildgrass, you seek and search." No trace of 
the ox, not even a foofprinf, can you find. You can 
catch a glimpse of even the tip of 1ts tail. You think 
to yourself, "Where do I find this thíng called 
kensho?" In your Impatlence, you may even start to 
thnk, "Who needs kensho anyway? [II take my 


deluded self Just as 1t 1s." 





?? Begging outside the gate: Niwa zume - ('literally, "occupy the 
garden"). Requesting temporary stay: Tangazume — (literally 
"occupy the temporary quarters"). When a monk asks for entry into 
a monastery, the monastery refuses him. To show his earnest 
desire to engage in Zen training, the monk does not withdraw but 
instead "occupies the garden," remaining in the entranceway bent 
over in bowing posture all day. After several days, he is allowed to 
"occupy the temporary quarters" sifting erect in zazen all day long 
under the gaze of the head monk. The entire process may take 
from 5 to 7 days, after which the monk is accepted into the 
monasftery. 


105 


Mặc dù đã xác định lời nguyện, nhìn đâu đâu 
bạn cũng thấy tâm đầy vọng tưởng và bị dục vọng lôi 
kéo. Bạn có thê thắc mắc, thực sự ở đây có phải Phật 
tánh chăng? Nhưng dù trường hợp nào bạn đều phải 
tọa Thiền. Như thế bạn kham nhẫn thử thách "đình 
cật (khất thực ngoài cửa)" và "đán quá cật (tạm 
trú)"?! rồi được nhập môn vào Tăng đường. Nhưng 
càng ngôi Thiền thì tâm càng đầy niệm tưởng. Đó là 
"Nuo nao vạch cổ kiếm tìm trâu." Trâu bặt vết tích, 
ngay cả một dâu chân cũng không thấy. Thoáng chót 
đuôi trâu cũng không hiện. Bạn thầm nghĩ: "Tìm ở 
đâu điều gọi là kiến tánh?" Nôn nóng, bạn có thể 
nghĩ rằng: "Ai cần phải kiến tánh? Mình sẽ theo cái 


ngã hư vọng tự như như." 





?† Theo ngữ nguyên "đình cật” là lo việc ngoài vườn”. "Tạm trú (đán 
quá cật)" là ở tạm khu vực riêng. Khi một vị tăng xin nhập tự sẽ bị 
chùa từ chối. Để chứng tỏ lòng nhiệt tình tu tập, tăng thay vì rút lui 
sẽ khất thực ngoài cửa, ở lại nơi cổng vào rạp mình lễ lạy cả ngày. 
Sau nhiều ngày sẽ được phép "tạm trú" ở khu vực riêng, thẳng 
lưng ngồi Thiền suốt ngày dưới cặp mắt giám sắt của vị thủ chúng. 
Toàn bộ tiến trình này kéo dài khoảng 5 đến 7 ngày, sau đó tăng 
mới được thu nhận vào chùa. 
106 


You may even end up thinking such things as, 
"Shinran Shonin says that we are fine Just as we are. 
Maybe Im better off in that kind of religion where 
they say my deluded self1s okay Just as If 1s." 


The rivers broaden, the imounfadins sírefch on 
and the trails go ever deeper. 


The streams of passion and desire ørow broader 
and broader; the mountaIns of ego stretch on and on. 
There doesn't seem to be any way to get across the 
wafers of passion and desire, or to climb over those 
mounfains of ego. It doesnt look like you will ever 
get to the other side to continue your search there. 
The further Into those mounfans you go, the 
narrower and more friphtening the path becomes. 
There 1s no point 1n even thinking of asking someone 
for help since there 1s absolutely no one around. Lost 
1n the dark valleys of the deep mountains, you don†t 
know what to do or which way fo øo. 


The kansho” bell ringes. Youve probably been 
thinking to yourself, "II go to sanzen and Just say, 'Í 
don't know'. Maybe the Roshi wIll Just tell me." 





22 Kansho bell. Several times a day, monks in a Rinzai Zen 
monasftery must go to sanzen, where each monk individually enters 
the Masters room to give an answer to the koan on which he is 
currently doing meditation. This is signaled by the ringing of the 
kansho bell. 

107 


Thậm chí, bạn có thê sẽ nghĩ như "Thân Loan Thánh 
Nhân nói răng chúng ta như thị vẫn ôn. Có lẽ tốt hơn 
nên đi xa xin vào loại tôn giáo nào nói cái ngã si mê 
của tôi cũng như thị là tôt." 

Nủi thăm đường xa nước lại sâu. 


Dòng nước tham ái và dục vọng cảng lúc cảng 
sâu rộng: ngọn núi bản ngã chồng chất ngày càng 
cao. Rất khó băng qua sông dục biến ái, hoặc leo trèo 
tận đỉnh núi bản ngã. Không hãn là bạn phải qua bờ 
bên kia để truy tìm. Càng đi xa vào núi, lỗi đi càng 
nhỏ hẹp và đầy sợ hãi. Không chỗ nào đề tìm hỏi 
giúp đỡ vì tuyệt đối không một bóng người. Lạc lối 
trong núi non sâu thắm thung lũng đen tối, bạn 
không biết phải làm sao, đi lỗi nào. 

Chuông hoán chung” reo lên. Bạn có thê nghĩ: 
"Tôi sẽ bước vào phòng tham Thiền và chỉ nói với 


thầy 'không biết'. Có thể thầy sẽ chỉ cho tôi biết." 





?3 Nhiều lần trong ngày, một vị tăng trong Thiền viện Lâm Tế phải 

tham Thiên, tức là từng người vào phòng thây—lúc đó chuông 

hoán chung rung lên—trả lời công án đang tham cứu khi tọa Thiên. 
108 


But not only does he not tell you, he thunders at you 
and then summarily dismisses you. Yes, truly, "The 
rivers broaden, the mounfains síreích on and the 
trails go ever deeper. " 


Your strength exhausted and spirif wearied, no 


place allows you refuge." 


You are now at the point of sayIng to yourself. 
"“Three months have gone by since I entered the 
zendo and T still can't get this koan, 'Joshưs Mu. Ứm 
at the end of my rope. Even 1f I stay here three years, 
IÏm never going to get kensho. FÏI Just put im the 
required one or two years for a temple prIesfs 
certificate and then go back to my home temple. 
Actually, I don't even need to take over a temple. If I 
øo out and perhaps get even a part time Job, that wIll 
bring In some money. Whafs the point of living this 
monk's lie, all shut up, going Mu! Mu/!' from 
morning to nipht. This 1s awful. Maybe I should go 
back to lay life. All I want to do when the end of 
term comes, 1s to øet home 1n hurry, take 1t easy and 
enJoy an afternoon nap." But, no matter what you do, 
vou cant hand on 1t. Youve fallen Immto this black 
hole where you understand and then you dont 


understand. 


109 


Nhưng không những thầy không chỉ dạy mà còn la 
mắng và đuôi ra. Quả là, "Wứi thắm đường xa nước 


lại sáu. " 
Kiệt sức mệt nhoài tìm chăng tháy. 


Bây giờ là lúc bạn phải nhủ thầm: "Ba tháng 
trôi qua kế từ khi nhập chúng vào Thiền đường mà 
chưa thấu phá được công án “Không của Triệu 
Châu. Mình đã tới đường cùng rồi. Nếu ở thêm ba 
năm, cũng không kiến tánh. Minh chỉ cần ở thêm 
một, hai năm theo điều kiện bắt buộc để được chứng 
thư tu sĩ rồi về lại chùa xưa ở quê. Thật ra mình cũng 
không cần phải trụ trì một ngôi chùa. Nếu ra ở ngoài 
và có thể được một công việc bán thời gian, mình sẽ 
có ít tiền tiêu xài. Đâu là mục đích đời tu của một vị 
tăng, thôi thì chấm dứt hết, kê cả 'Không! Không!' từ 
sáng đến chiều. Thật là khủng khiếp. Có thể mình sẽ 
hoàn tục. Tất cả việc gì cần làm khi thời hạn chấm 
dứt là chạy nhanh về nhà, sống thoải mái và đánh 
một giấc ngủ trưa ngon lành." Nhưng, đù có làm gì 
chăng nữa, bạn vẫn không thê tiếp tục nổi. Bạn rơi 


vào hầm tôi chỗ biết mà chăng biết. 


110 


The only sound--evening cicadas shrtll im the 


maples. 


Up In a tree, there 1s a cicada constantly 
shrlling, "Mee, mee." You think to yourself, "I don 
understand a thing. This 1s awful." This state of mind 
1S fruly searching for the ox. But 1f you throw 1n the 
towel here and give up, all your efforts will be 
wasted. After all, you are only at the very beginning 
Of The Ten Oxherding Pictures. You have taken only 
the first step In searching for the ox. lf you are 
already this tired, already reduced to this wretched 
state, how will you ever awaken to the One Great 
Matter? Going through this dark state of mind 1s 
something through which all of us must pass. At the 
monastery of Shogen-Ji in Ibuka there was a monk 
named Tarryu (1827-1880), who had been mm the 
monastery for six years. He had been told to repeat, 
“Mu! Mu!” over and over again everyday. Other 
monks who had entered the monastery after him had 
managed to pass this koan, but even though he had 
been there long enough to become one of the senior 
officers, he still had not experienced kensho. How 
pitfll 


111 


Chỉ nghe véo văt giọng ve sáu. 


Trên cành cây có con ve luôn hót vang. Bạn 
nghĩ: "Mình không hiểu gì hết. Thật khủng khiếp." 
Tâm trạng này thật là đang tìm trâu. Nhưng nếu ném 
bỏ hết và thôi không tiếp tục, tất cả công phu sẽ uỗng 
phí. Rốt rồi bạn chỉ đang ở điểm khởi đầu của Mười 
Bức Tranh Chăn Trâu, bước thứ nhất tìm trâu. Nếu 
mới đến đây đã mệt mỏi, thảm hại như thế, làm sao 
tỉnh ngộ Đại Sự? Thấu suốt tâm trạng đen tối là việc 
tất cả chúng ta phải vượt qua. Thiền viện Chánh 
Nhãn, ở Y Thâm có vị tăng Thái Long (1827-1880), 
ở chùa sáu năm. Thái Long được dạy đề khởi liên tục 
'Không! Không!' mỗi ngày. Những vị tăng khác vào 
chùa sau Thái Long đã công phu thấu phá công án 
này, nhưng dù ở lâu trong chúng thành trưởng lão, 


Thái Long vẫn chưa kiến tánh. Thật tội nghiệp! 


112 


But people 1n the old days had such totally honest 
determination. Tairyu decided that 1f during the week 
of Ròhatsu, he did not achieve kensho, he would 
have to kill himself” With this in mind, every night 
he climbed up to the second storey of the Ibuka 
temple gate to do late night zazen. It was the last 
nipht of Ròhatsu, the nipht when zazen lasts tiÌl 
morning. He had resolved that If he dịd not attain 
kensho by the "Cock's Crow"” of the next morning 
(that 1s, by the time the morning board was sounded) 
he would dive head first off the top of the temple 
gate and smash his head against the ground killing 
himself. But although he sat deep In zazen atop the 
temple gate, nothing happened. Dawn came and the 
morninng board began to sound. His time was up. 
There was nothing he could do except throw himself 
off the gate. He stood up on the roof of the gate. At 
the very Instant when he was about to throw himself 
from the top of the gate, suddenly he had hIs kensho. 
In later years, he went on to become the eminent Zen 


master known as the Great Tairyu of Ibuka. 





24 Hohafsu, literally "12th month, 8th. In Mahayana Buddhism, the 
Buddha's original awakening ¡is said to have occurred on the 8th 
day of the 12th month. Accordingly, the strictest week-long retreat 
of the year takes place in the first week of December culminating on 
the 8” day. 

113 


Người xưa thật thà và quyết tâm. Thái Long quyết 


định trong tuần tu tiếp tâm Lạp-bát” 


, nếu không kiến 
tánh, sẽ kết liễu đời mình. Nghĩ trong đầu như thế, 
mỗi đêm Sư leo lên tầng nhì cổng chùa tọa Thiền. 
Đêm cuối tuần tu, thời tọa Thiền kéo dài đến sáng 
hôm sau. Sư quyết định nếu không kiến tánh, khi 
tiếng bảng thức chúng (hiểu thiên bản) vang lên Sư 
sẽ đâm đầu xuống đường tự tử. Nhưng tuy Sư tọa 
Thiền chuyên sâu trên đỉnh công chùa, vẫn không có 
biến chuyên. Bình minh đến, lúc bắt đầu đánh bảng 
thức chúng. Thời gian của Sư đã hết. Sư không còn 
gì phải làm trừ phi nhảy xuống công. Sư đứng trên 
mái công. Ngay lúc sắp nhảy xuống từ trên đỉnh 
công chùa, Sư hoát nhiên kiến tánh. Về sau, Sư thành 


Thiên sư nổi tiếng hiệu là Đại Thái Long ở Y Thâm. 





25 Lập bát, nhằm ngày mông 8 tháng Chạp, là ngày Đức Phật giác 
ngộ. Theo đó khóa tu nghiêm ngặt tô chức trong tuân đâu tháng 
Chạp và ngày mông 8 là cao điễm. 

114 


But the poInt of this story 1s, everyone experiences a 
time when he says, "I can't do 1t, [ve failed." At this 
time especially, you must not think of giving up and 
returning to lay life. In my own case, during the war, 
Ï was attendant to Seiga-shitsu Roshi of Tenryu-J, 
when he made a tour of China. Ôn the return boat, I 
asked him, "'Roshi, this year I turn forty. In the old 
days, they said that a man was no good 1f he had not 
accomplished anythmg by age forty. Well, Im 
turning forty and I haven't accomplished anything;?5 
ÏI guess that means Im not worth anything." Selga- 
shitsu replied, "Nonsense. Remember the sayIng, 'A 
person of great talent 1s slow to mature.' A person of 
great character develops slowly, enduring great 
suffering along the way. I know you don like being 
my attendant all the time but you——yes, you! —when 
your time comes, when you finally arrive, you wIll 
walk around trailing five attendants. Dont worry!" 
So I was told. At some time or other, everyone has fo 
experience this crisis of being pushed to the extreme. 


If you do not, you w1ÏlÏ not amount to anything. 





2® Confucian Analects lX, 22: a man must accomplish something by 
age 40. 
115 


Chủ ý câu chuyện này là mỗi người phải kinh 
nghiệm câu Sư nói: "Tôi không tu nỗi, tôi thất bại." 
Ngay lúc đó, không nên nghĩ bỏ cuộc và hoản tục. 
Trường hợp bản thân tôi (tác giả), thời chiến tranh, 
tôi làm thị giả cho Lão sư Thanh Nga Thất (Quan 
Tinh Chuyết 1877-1945) chùa Thiên Long, khi Lão 
sư sang Trung Hoa. Trên tàu về nước, tôi hỏi: "Lão 
sư, năm nay con bốn mươi. Cô nhân nói “Bốn mươi 
chưa làm nên sự nghiệp không phải người giỏ1.` Con 
thì bốn mươi rồi và chưa được gì”; có nghĩa vô tích 
sự." Thanh Nga Thất nói: "Vô lý. Nên nhớ có câu 
'Người tài ba sẽ lâu trưởng thành.' Người xuất cách 
sẽ tu tiến từ từ, kham nhẫn gian khổ suốt đường tu. 
Ta biết ngươi không ưa làm thị giả dài lâu nhưng 
ngươi—ừ chính ngươi!—khi thời tiết chín muồi, cuối 
cùng đến đích, ngươi sẽ rảo bước thong dong với 
năm thị giả theo sau. Chớ lo lắng!" Tôi được trả lời 
như thế. Một lúc nào đó, ai cũng sẽ chứng nghiệm 
cơn khủng hoảng đây tới đường cùng bế tắc. Nếu 


không, bạn sẽ không xứng đáng chút nào. 





?/ Sách Luận Ngữ của Không Tử nói “Tứ thập nhi bất hoặc” là 40 
tuôi thì không còn nghi ngờ (đồn đoạn căn nghỉ), tức đã xong việc. 
116 


Waka: 


Searching 

The deep hIlls, 

No sipht of the ox. 

Just the empty 
Shrilling of the cicadas. 


Shotetsu ShokI, "the Clerk Shotetsu", of the 
Tofuku-Ji monastery appended this waka. You 
cannot see the ox anywhere; 1t 1s like searching 
around 1n complete darkness; you don even know 
where to start looking. The Roshi, after explaining 1t 
all in his lecture, asks, "Now do you understand? 
Now do you understand?" but 1t all sounds like the 
sound ofthe cIcada. You get scolded, "Aha, sleeping 
again!" You get yelled at, "Go to sanzen7” and they 
drag you away. The RoshI too trles to Insfruct you 
but 1t 1s all like the empty shrilling of the cicada. 
Nothmng helps. You are searching desperately 
everywhere but cant find even the slighfest trace of 
the ox; there 1s only a cicada up 1n a tree 
meaninglessly shrilling away. You don't know where 
to turn. You are lost on some forgotten bypath. Here 


you must not break the vow that you have affirmed. 


117 


Hòa Ca: 

Kiếm tìm 

Núi cao, 

Dấu trâu chăng thấy. 
Rỗng rang 


Réo rắt tiêng ve sâu. 


Lão sư Chánh Triệt Thư Ký, “viên Thư Ký” 
chùa Đông Phước, treo lên bức hòa ca này. Bạn 
không thê thấy trâu ở đâu hết; giống như tìm kiếm 
trong đêm tôi; bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. 
Lão sư, sau khi giải thích trong một buổi thuyết 
pháp, hỏi: "Giờ, các ông hiểu chưa? Giờ, các ông 
hiểu chưa?" nhưng nghe như tiếng ve hót. Bạn phải 
gào lên: "À há, ngủ hết rồi!" Bạn phải hét lên: "Đi 
tham Thiền đi!" và sẽ kéo bạn đi. Lão sư cũng muốn 
chỉ dạy bạn nhưng rồi tất cả chỉ như tiếng ve réo rắt 
rỗng rang. Không cách nào giúp mình. Bạn tìm kiếm 
vô vọng khắp nơi nhưng không thể thấy ngay cả dấu 
vết mờ nhỏ; chỉ có xa xa trên cây tiếng ve réo rắt. 
Bạn không biết quay sang hướng nào. Bạn lạc lối 
trong ngõ ngách nào đó. Đến đây bạn không nên hủy 


bỏ lời nguyện đã tuyên thệ. 


118 


You must make an even greater effort, push yourself 
even harder. There 1s still a long way to go before 
you get to clarificatlon of the Great Matter. As the 
old verse says: 

To persevere day and night without break, 

And light the candle of the Dharma, 


ls at once to aftaIn 1t. 


If you keep at “Mu! Mu/” from dawn to dusk, 
then Just as a spark leaps from the flint you are 
striking, so also, without fail, there will come a 
moment when your eye opens. That 1s what the great 
seal on the ÄMumonkan (The ŒGateless Barrier) 
guarantees. The key, the heart, of the matter 1s, "To 
persevere day and nipht without break." You wIll 
achieve nothing 1f you work on your koan only when 
you happen to think of 1t. Your efforts will result in 
nothing more than froth carried away 1n the stream. 
But 1f you push on straight ahead, single-mindedly, 
without break, then there will be a time when 
suddenly your eye opens. The Muznonkan tells us 
this explicitly. I ask you to do this sesshin with this 
attitude. Do not let down your guard even once. 


+ 


119 


Bạn cần nỗ lực mạnh hơn, đây bạn đi tới dù rất khó 
khăn. Con đường còn dải trước khi mở sáng Đại Sự. 
Như cô ngôn nói: 

Kiên trì ngày đêm không ngừng nghỉ, 

Và thắp sáng Pháp đăng, 

Rồi tức thì đạt ngộ. 


Nếu bạn giữ chặt “Không! Không!” từ mờ sáng 
đến đêm tối, rồi như tia chớp lóe lên từ viên đá lửa 
chà sát, và chắc chắn không bao giờ thất bại, sẽ có 
lúc mở mắt sáng. Đó là đại ấn bảo đảm của Vô Môn 
Quan. Chia khóa, trái tim, của bài toán là "Kiên trì 
ngày đêm không ngừng nghỉ." Bạn sẽ không được gì 
nếu chỉ đề khởi công án khi lâu lâu nhớ đến. Nỗ lực 
của bạn chỉ là kết quả như bèo bọt bị dòng nước đây 
trôi. Nhưng nếu bạn một đường thẳng tới, nhất tâm 
nhất niệm, không ngừng nghị, rồi thời tiết chín muồi 
khi bạn mở mắt sáng. Vô Môn Quan nói việc này rõ 
ràng. Tôi yêu cầu bạn công phu với thái độ như thế 
trong khóa tu tiếp tâm (trực tiếp với tâm Phật). Chớ 
lơi lỏng buông lung, dù chỉ một lần. 


+ 


120 


1.SHENG-YEN 


In this first picture, the oxherder 1s depicted 1n 
the countryside or wilderness outside of town. He 
carrles a harness and 1s looking about anxIously, 
trymng to decide which direction to go. He has 
discovered that he has lost his ox, his most prized 
possession; and he has set out to find 1t, but doesn't 
know where to begin. This 1llustrates the growing 
sense that deep 1n our being there must be a true and 
unchanging nature, a nature that we have lost and 
desperately need to reclaim 1n order to be at peace. 
Thus, the basic mentality for seeking enliphtenment 
1S present. Ït 1s strong and real, but undefined. One 1s 
anxIous and frustrated, not knowIing where and how 
to look, as though lost in a wilderness. Often, persons 
1n this condition wIÏll feel more afflicted than they did 
before they ever began to think about religlous 
practice. Not many people will be wiling to 
seriously face up to this torment, much less put 
themselves through the hardships requrred to tread 
the path to enlightenmert. 


121 


1. THÁNH NGHIÊM 


Bức tranh số I vẽ người chăn ngoài đồng hoặc 
nơi hoang dã. Tay cầm dây vàm lo âu tìm kiếm, cố 
gắng xác định phương hướng đề đi. Nhận ra mình đã 
mắt trâu, vật sở hữu quý báu nhất; nên quyết định đi 
tìm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ở đây diễn tả 
một cảm thức đang manh nha rằng tận đáy thăm sinh 
mạng mình phải là chân tánh thường hằng, đã đánh 
mất và cần phải liều mình lấy lại để được bình an. 
Do đó nền tảng tâm linh tìm cầu giác ngộ thì hiện 
hữu. Nền tảng này dũng mãnh và có thực, nhưng lại 
không rõ ràng. Chúng ta lo âu và thất vọng, không 
biết ở đâu và bằng cách nào để tìm thấy, vì đã đánh 
mất ngoài đồng hoang. Thường khi trong tâm trạng 
này ta cảm thấy ưu phiền hơn lúc chưa nghĩ đến tu 
tập. Nhiều người không mong muốn trực diện 
nghiêm túc nỗi ray rứt này, và ít người dấn thân lên 


đường tu đi đến giác ngộ đầy gian nan. 


122 


Some may be partially convinced that there 1s a 
splendid whifte ox somewhere and that 1t 1s worth 
taking a half-hearted look. They may start out and 
then sftop, start out and then stop again. Others may 
be totally convinced and plunge Into the search 
unhesitatingly, as 1f they had no other recourse. Do 
you belleve In such a search? Do you belleve that 
there 1s such a true nature? Is it worth seeking? How 
would you feel 1Ÿ you searched for 1t until your dying 
day and never found 1t? WIll the whole effort have 
been a waste? These are very real questions, the kind 
of questions that an individual In this condition wIll 


ask, and must ask. 


123 


Một số người phần nảo tin tưởng có con trâu trắng 
tuyệt vời đâu đó và xứng đáng để nhìn một chút 
nhưng họ không hết lòng. Họ khởi tu rồi dừng lại, rồi 
khởi tu rồi dừng lại. Có người hoàn toàn tin tưởng và 
một mạch lao vào tìm kiếm không do dự, như thê họ 
không còn sự trông cậy nào khác hơn. Chúng ta có 
tin vào sự tìm kiếm như thế không? Có tin rằng có 
chân tánh như thế? Có đáng đề truy tìm? Chúng ta sẽ 
cảm nhận thế nào nếu đi tìm đến chết mà chưa thấy? 
Toàn bộ nỗ lực có phải uỗng phí? Đây là những câu 
hỏi rất thực tế, mỗi người trong tâm trạng này đều sẽ 
nghi vấn và phải nghi vấn như thế. 


+ 


124 


1. MYOKYO-NI 


The search for what? The bull has never been 
missing. But without knowing 1t the herdsman 
estranged himself from himself and so the bull 
became lost 1n the dust. The home mountains recede 
ever further, and suddenly the herdsman finds 
himself on entangled paths. Lust for gain and fear of 
loss flare up like a conflagration, and views of ripht 
and wrong oppose cach other like spears on a 
battlefield. 


The story sfarts here, and we will have to look 
very carefully at these pIctures. Why the search? 
Though the bull has never been missing, he seems to 
be, because the herdsman has turned away from 
himself. In such turning, we split ourselves 1nto twO; 
then, holding to one side only, we Ignore or deny the 
other side to the point of losing sight of 1t, forgetting 
1í. Suddenly we become aware that something 1s 
missing — we know not what but have an Iinkling of 
a whole dimension lacking and long for 'completion'. 
For somehow 1n our midriff there seems to be a 
gapIng hole — the source of our InsecurIfy, oŸ our 


aøgresslon and our wants, of blunders and of fears. 


125 


1. NI DIỆU KÍNH 


Tìm kiếm để làm gì? Trâu chưa bao giờ lạc mắt. 
Nhưng vì không biết, nên người chăn xa cách và do 
đó trâu lạc mắt giữa hồng trần. Gia sơn càng cách xa, 
và bỗng nhiên người chăn thấy mình vướng kẹt trên 
đường đi. [Muốn] được [sợ] mất bừng lên, phải quấy 


đua khởi, đôi nghịch như giáo mác trên chiên trường. 


Câu chuyện bắt đầu từ đây, và chúng ta sẽ phải 
xem xét rất kỹ những bức tranh. Tại sao tìm kiếm? 
Mặc dù trâu chưa bao giờ lạc mất, có vẻ như thế bởi 
vì người chăn đã quay lưng lại với chính mình. 
Trong bước ngoặt này, chúng ta tự phân hai; sau đó, 
chỉ giữ một bên, chúng ta bỏ qua hoặc từ chối thái 
cực bên kia đến đỗi mắt dấu, quên trâu. Bỗng nhiên, 
chúng ta nhận biết thiếu vắng một điều gì—không 
biết là gì nhưng thiếu vắng toàn bộ một phạm trù mơ 
hồ và nỗi khao khát 'thành tựu'. Vì trong cơ hoành 
chúng ta không hiểu sao dường như có một lỗ 
hồng—nguôồn gốc bất an, xâm chiếm và khát vọng 


của chúng ta, của những sai lâm ngớ ngân và sợ hãi. 


126 


Usually we spend our lives 1n futile attempts to fill 
this 1nsatiable void; 1t also makes us gobble up, 
Indiscriminately but enthusiastically, whatever there 
1s about as new means — a new fad, new Idea, all 
food of any descriptlon: organic, health, whole, 
fibrous, raw, mental — anything that promises to fill 
that empty hole Inside. The tragedy 1s — delusion 1s 
one of the Three Flres — that the more hungry we 
are, the more gullible we become. So, however much 
we try to øobble down, 1t does not answer, we stilÏ 
remain hungry. The hungry ghosts perfectly portray 
this predicament and the suffering 1t enfalls. 


So the search for the bull 1s searching for that 
which cannot be gobbled up because 1t never was 
oufside, lost or missing. In the preface to his Koan 
collection, "The Gateless Gate', Master Mumon says, 
"The treasures of the house do not come 1n by the 
front gate.' They belong to the house, are there 
already. Accordingly, what can and does fill that 
voracious hole 1s not something that needs to be 
acqurred from outside. And so, fulfilment, im the 
sense of wholeness, 1s re-discovering what has never 
been missing, but of which we have become unaware 


since we turned away from ourselves. 


127 


Thông thường chúng ta dành cuộc sống đời mình vào 
những nỗ lực vô ích để lấp đầy khoảng trống không 
thỏa mãn được; cũng khiến chúng ta ngấu nghiến, 
bừa bãi nhưng nhiệt tình, đối với bất cứ điều gì miễn 
là mới—thời trang mới, ý tưởng mới, tất cả thực 
phâm đủ loại: hữu cơ, khỏe mạnh, toàn bộ, chất xơ, 
thô, tinh thần—bất cứ điều gì hứa hẹn sẽ lấp đầy 
khoảng trống nội tại. Bi kịch ở chỗ —s¡ là một trong 
Ba Ngọn Lửa (tam độc Tham-Sân-SI)—càng háu 
đói, chúng ta càng bị lừa dối. Vì vậy, tuy cố gắng 
ngấu nghiến, không có câu trả lời, chúng ta vẫn đói. 
Loài ma đói (ngạ quỷ) mô tả hoàn hảo tình trạng khó 


khăn và hậu quả là đau khô. 


Vì vậy, tìm trâu là vật không thể kêu ộp ộp vì 
không bao giờ ở bên ngoài, bị lạc hoặc mất. Trong 
lời nói đầu tập công án 'Vô Môn Quan,' Vô Môn nói: 
"Từ cửa vào không phải là của gia bảo.' Vật quý báu 
trong nhà thì vốn sẵn có. Như vậy, vật có thể lấp đầy 
lỗ hông thèm khát không phải sở đắc từ bên ngoài. 
Và vì vậy, sự thỏa mãn, trong ý nghĩa trọn vẹn, là 
khám phá trở lại điều chưa hề thiếu vắng, nhưng 


chúng ta đã bất giác vì quay lưng lại với chính mình. 


128 


This being turned away from ourselves 1s also being 
at loggerheads with ourselves, and as such 1s that 
basic delusion (Avrdya) the Buddha considers to be 
the fñrst link of the Twelve-Linked Cham of 
Dependent OrigInation. 


Thịs split or divided state 1s portrayed In Picture 
I. There the herdsman sets out on his quest. He 
knows there 1s something missing but does not know 
what, does not even know that his feet walk In one 
direction while his head 1s turned to the other. He 1s 
not at one with himself, and so, though he searches 
desperately, his search does not prosper. Even Just to 
set one foot after the other and keep walking 1s 
sometimes very dIfficult. 


I may, for example, have heard a litle about 
Buddhism and now from that develop my own 
views. | mipht even take 1t into my head that 
medhitation 1s a kind of miraculous cure for all my 
problems, and I1f only I meditate long and hard 
enoupgh, the miracle will happen! This 1s one of the 
many aspects of a divided posilon. We are 
Impatlent, quick to Judge on the basIs of 1insufficlent 
understanding; and so, unbeknown to ourselves, we 
are under the sway of hot opinions, that 1s of the 
afflicting passions. 


129 


Việc quay lưng lại với chính mình cũng là mâu thuẫn 
với chính mình, và như vậy là vô minh mà Đức Phật 


xem là nhân đầu tiên trong Mười Hai Nhân Duyên. 


Trạng thái phân hai hoặc chia chẻ này (người 
chăn và trâu) được mô tả trong tranh số 1. Chỗ người 
chăn bắt đầu đi tìm. Người chăn biết có vật thiếu 
vắng nhưng không biết là gì, thậm chí không nhận 
biết chân đi hướng này trong khi đầu quay sang 
hướng khác. Người chăn không hiệp nhất với chính 
mình, và vì vậy, mặc dù liều lĩnh kiếm tìm, nhưng 
vẫn bất thành. Thậm chí đặt chân này sau chân kia và 
tiếp tục bước đi đôi khi rất khó khăn. 

Ví dụ, tôi đã nghe chút ít Phật pháp và bây giờ 
khai triển quan điểm riêng. Thậm chí tôi có thể nghĩ 
Thiền là một loại thuốc thần kỳ điều trị tất cả vấn đề 
của mình, và nếu tôi Thiền tập đủ lâu và có chất 
lượng, phép mâu sẽ xảy ra! Đây là một trong nhiều 
khía cạnh của tư thế phân hai. Chúng ta thiếu kiên 
nhẫn, phán xét nhanh chóng trên cơ sở thiếu hiểu 
biết; và vì không nhận biết chính mình, chúng ta 
đang phải hứng chịu những ý tưởng lo âu, đó là sĩ mê 
phiền não. 


130 


This 1s why we get so easily stuck and have so much 
trouble. For what happens 1f [ move one leg forward, 
and, on seeing that this 'advances' me, now 1nsIst on 
walking on that 'trusty' leg only Instead of walking 
on both my legs? I soon end up 1n so split a position 
that I can no longer move at all! It 1s a useful analoøy 
to show how ludicrous such hopeful pursuIfs are. 
And how futie. 


People often become discouraged, even worried 
or fripghtened, when attempting to meditate' without 
guldance; but are nevertheless upset when told, 
'Well, that 1s only to be expected; you have done 
nothing but medhitate, and 1t 1s practically tearing you 
apart. Stop for a while and start moving the neglected 
other leg Instead — concentrate on the Dally Life 
(S1la) practice.' 


The fact 1s, we are not too keen on the Dally 
Life Practice, If we have ever heard of 1t at all! We 
prefer to put our hope 1n so-called medifation, 'Just 
sitting' even 1f the legs hurt. The Dally Life Practice 
1s bothersome and difficult, and there 1s no end, for 1t 
1s all day long. But S¡!⁄z Practice cannot be 1gnored, 
for the Inner or moral strength that 1s developed 1n 
this pracfice 1s essential for any serlous attempfs at 
medifation. So the search continues. 


131 


Đây là lý do tại sao chúng ta dễ dàng dính mắc và 
gặp quá nhiều rắc rối. Có phải nếu bước một chân về 
phía trước, và thấy mình có tiến bộ', bây giờ tôi 
khăng khăng chỉ đi một chân 'đáng tin cậy' này thay 
vì đi cả hai chân? Ngay đó tôi sẽ khựng lại một chỗ 
và không bước đi được nữa! Ví dụ hữu ích này cho 
thấy sự theo đuôi hy vọng như vậy lố bịch thế nảo. 
Và vô ích biết bao. 

Mọi người thường chán nản, thậm chí lo lắng 
hoặc sợ hãi khi cố gắng 'Thiền tập' mà không được 
hướng dẫn; nhưng vẫn khó chịu khi nghe nói, 'Chà, 
đó chỉ là mong đợi; bạn đã không làm gì ngoài Thiền 
tập, và thực sự bị đập tan tơi bời. Hãy dừng một lúc 
và bắt đầu bước chân đã bỏ quên—tập trung vào 
Pháp Tu (giữ giới) trong Đời Thường." 

Thực tế là chúng ta không nên quá nhiệt tình 
với Pháp Tu trong Đời Thường, nếu đã từng nghe 
như thế! Chúng ta thích tin tưởng vào danh xưng là 
Thiên, 'chỉ ngồi' ngay cả khi chân đau. Pháp Tu trong 
Đời Thường quả khó chịu và khó khăn, và không 
ngừng nghỉ, vì tu suốt ngày dài. Nhưng không thê bỏ 
qua Pháp Tu giữ giới, vì đạo lực nội tại hoặc đạo đức 
phát triển trong sự tu tập giữ giới cần thiết cho bất kỳ 
nỗ lực nghiêm túc nảo trong Thiên tập. Thế là phải 
tiếp tục tìm kiếm. 


132 


Having turned away from himself, the herdsman 
has become a stranger to himself. He does not know 
himself any more, though he thinks he does. He has 
an Inkling that something 1s missing, but knows not 
what. The 'other part has become esfranged; and 
thouph 1t often drives or even rides him, he 1S not 


aWare Of 1t. 


So the herdsman has lost himself in hazy 
reølons. He 1s trying to wm back to the famillar 
landscape but the home mountains recede ever 
further and he suddenly finds himself stuck and 
entangled. 'Desire for profit and fear of loss flare up 
like a conflagration.' Both desire and fear are the 
consequence of the continuous stream of picking and 
choosing which, when mistaken for I in the sense of I 
doïng the picking and choosing, I being the subJect, 
becomes partial and biased and so splits seeing what 
1S InfO OppoSlte palrs; thus arise the 'ten thousand 
things'. But factually there 1s no such I that does the 
choosing; 1t 1s only assumed. 


Having set myself up, so to speak, and with that 
first act having also created all that 1s, including gods 
and devIls, I am the one who does: 1f [ am not here, 
things get scary! 


133 


Sau khi quay lưng lại với chính mình, người 
chăn đã tự xa cách với mình. Người chăn không biết 
mình nữa, dù nghĩ rằng mình có biết. Anh chỉ một 
mực cho là mình thiếu một vật, nhưng không biết vật 
gì. "Phần kia" đã thành xa cách; và mặc dù thường 
chăn dắt, anh không nhận biết. 

Vì vậy, người chăn đã đánh mắt mình trong chỗ 
tối tăm. Anh cô gắng trở lại cảnh quan thân thuộc 
nhưng gia sơn ngày càng xa và bỗng nhiên thấy mình 
kẹt dính vướng mắc. [Muốn] được [sợ] mất bừng 
lên, phải quấy đua khởi.' Cả mong muốn và sợ hãi 
đều là hậu quả của chuỗi chọn lựa lẫy bỏ liên tục, khi 
mê lầm đối với cái Tôi trong việc chọn lựa lấy bỏ, 
cái Tôi là chủ thể, trở thành riêng tư và thiên lệch và 
vì vậy phân hai cái thấy thành cặp đối nghịch; do đó 
phát sinh 'vạn pháp'. Nhưng thực tế không có cái Tôi 
như vậy chọn lựa; cái Tôi chỉ là giả định. 

Có thể nói chính mình sắp đặt, và hành động 
đầu tiên cũng tạo tác mọi sự, kế cả thần thánh và ma 
quỷ, tôi là người tạo tác: nếu tôi không ở đây, mọi sự 


đều kinh hoàng! 


134 


With the assumption of an I doing the choosing, 
there also arIse desire for profit and fear of loss. Here 
1S one of the storles related of Master Huang-po 
[Obaku], Master Rinzais teacher. The great Tang 
emperor was an admirer of his, and one day both 
stood by the river that went through the capital. The 
emperor was pleased to see the river crowded with 
all kimds of craft, and said complacently, 'Ours 1s 
indeed a mighty empire — Just look at the crowded 
river.' 'Ï see but two ships on this river,' said Obaku. 
'What can you mean? The river 1s teeming with 
ships.' "Ewo ships only', firmly repeated Obaku, 'the 
ship of gain, and the ship of fame.' The emperor took 
his words to heart, and under his rules and reforms, 
the great Tang emprre took shape. 


If we think In terms of picking and choosing, 1s 
there anything except these two ships? Gan, 
materlally or spirtually, to be secure and safe, 
satisfed — and whatever diminishes and takes away 
from me evokes fear. Yes, picking and choosing has 
I{S fOOfS 11 Our very existence, and we do well to 
consider 1t very carefully, because 1t 1s connected 
with I and fear. 'IÏ' may be nothing but a deluded 
assumption, but as that, none the less real to one thus 
deluded —— as 1s the concomitant fear. 


135 


Giả định có cái Tôi đang chọn lựa, cũng phát sinh 
muốn được sợ mất. Đây là một giai thoại liên quan 
đến Hoàng Bá, thầy của Lâm Tế. Hoàng để Đại 
Đường ngưỡng mộ Hoàng Bá, và một ngày nọ, cả 
hai đứng bên dòng sông chảy qua thủ đô. Hoàng để 
hài lòng khi thấy trên sông tàu bè đông đúc vả nói 
một cách tự hảo: 'Chúng ta thực sự là một đề chế 
hùng mạnh—chỉ cần nhìn vào tàu bè tấp nập trên 
sông.' Hoàng Bá nói: 'Tôi chỉ thấy hai chiếc thuyền 
trên sông." Hoàng để: 'Ý ngài muốn nói gì? Dòng 
sông đông đúc thuyền bè như thế.' Hoàng Bá vẫn 
khăng định: 'Chỉ có hai chiếc thuyền, lợi và danh.' 
Hoàng đề khắc ghi lời Hoàng Bá vào lòng, cai trị và 


canh tân đất nước, tạo dựng đề chế Đại Đường. 


Nếu chúng ta nghĩ về chọn lựa lẫy bỏ, có gì 
khác ngoài hai chiếc thuyền này? Được lợi, về vật 
chất hoặc tỉnh thần, để an toàn, hài mãn—và nếu 
giảm mất sẽ sợ hãi. Vâng, chọn lựa lấy bỏ bắt nguồn 
từ chính sự hiện hữu của mình, và chúng ta xem xét 
rất hay, cần thận, bởi vì liên quan đến cái Tôi và sợ 
hãi. "Cái Tôi" có thể không là gì ngoài tính chất giả 
định mê vọng, nhưng vì thế, đối với một người mê 


vọng thì không điều gì thực hơn——kèm theo sợ hãi. 


136 


Once awoken from a nightmare, we know 1t was not 
real, but 1t felt very real while 1t lasted! 


Now, traditional traimmng has 1ts bullt-in ways 
slowly and safely to undermine this fear. Remember 
that frog in the well. For setting out on the way to 
become nothing again, fear 1s never far away. As Ï 
become less preoccupIed with myself1n the course of 
traming, fear also diminishes, and accordingly 
changes take place of themselves. Do we realise that 
If 1S Out of that same fear that views of right and 
wrong stand up 1n opposition to each other like 
spears on a battle-field? That in an argument over 
perhaps something utterly trivial, our voice suddenly 
changes and something I do not know 1s speaking out 
of me now. Rarely do we realise 1t when this change 
OVercomes us — only 1n retrospect or by 1s effect do 
we come to know of1t. The bull has invaded us once 
mOFe. 


What compels desire for gain and fame with the 
Intensity of a survival value 1s that 'gaping hole' 
previously mentioned, and hence the consequent 
fear; of loss that 1s offen so pafently out of proportion 
with the 1ssue 1n quesfion. 


There 1s a stHill further turn of that delusory 
involvement. 


137 


Một khi tỉnh dậy từ chiêm bao, chúng ta biết cái Tôi 


không thật, nhưng cảm giác sẽ rất thật nếu duy trì! 


Giờ đây, sự tu tập truyền thống tạo thành 
phương thức làm suy yếu từ từ và và trấn an lo sợ. 
Hãy nhớ rằng ếch nằm đáy giếng. Vì muốn thoát ra 
đề thành không một vật trở lại, nên sợ hãi sẽ không 
bao giờ hết. Khi cái Tôi ít bận tâm với bản thân trong 
tiễn trình tu tập, nỗi sợ hãi sẽ giảm dần và tự sẽ có 
biến chuyên thích hợp. Chúng ta có nhận ra chính nỗi 
sợ hãi phát xuất từ quan điểm đúng sai đối đãi như 
giáo mác ngoài chiến trường hay không? Trong cuộc 
tranh luận về một việc có lẽ không quan trọng lắm, 
giọng nói chúng ta bỗng thay đối và sự kiện cái Tôi 
bất giác bây giờ đang nói. Hiếm khi chúng ta nhận 
biết khi giọng nói thay đổi làm mất mình—chỉ khi 
phản quán hoặc hậu quả xảy ra, chúng ta mới nhận 
biết. Một lần nữa trâu xâm chiếm chúng ta. 

Điều thúc ép ham muốn lợi và danh với cường 
độ của giá trị sông còn là "lỗ hông" đề cập trước đây, 
và do đó hậu quả là sợ hãi; cường độ của thất bại 
hiển nhiên thường không cân đối với vẫn đề đặt ra. 

Vẫn còn một bước ngoặt nữa khi dính vào mê 
vọng này. 


138 


For now I need to hold up and keep going the 
delusion of 'I' that set me up 1n the first place, has 
assumed I a doer! Thus I must confinuously pump 
energy 1nto 1t to keep 1t alive as existing in my 
OpInions, even flaunt 1t 1f need be, to be afirmed and 
appreciated by you —because deep down 1s always 
the gnawing doubt-fear that after all I might be no- 
thing. So I am really something like a blown-up 
balloon 1n the shape of a manikin. Seeing 1t serenely 
floating up there, ah! thats me all ripht! All is well 
and I am happy. If for a moment I am prevented or 
forget to pump energy 1nfo 1t, 1t shrinks, and then I 
am terrified; my lifeline 1s being cut! So whatever 
causes the manikin to shrink, to sink down or 
become less, whatever causes me real, acute paIn, 1s 
like a litle death. I will defend 1t and with my last 
ounce of energy, wIll try to keep 1t afloat up there. 
But such lavish expenditure of energy leaves little to 
spare for my ordinary, dally hife activitles. Hence I 
get easlly tired and am under stress; [ suffer from 
tension because I Just cannot command enough 


energy for my ordinary tasks and chores. 


139 


Bây giờ tôi cần phải nắm giữ và tiếp tục vọng tưởng 
về 'cái Tôi' đã đặt tôi lên hàng đầu, đã cho răng tôi là 
người thực hiện! Do đó, tôi phải liên tục bơm năng 
lượng vào cái Tôi để duy trì cái Tôi có mặt trong ý 
kiến của mình, thậm chí phô trương cái Tôi nếu cần, 
để bạn phải khăng định và đánh giá cao—bởi vì từ 
sâu thăm luôn luôn có nỗi nghi sợ gặm nhắm cho 
rằng rốt cuộc tôi là con số không. Vì vậy, thực sự tôi 
là một vật giống như quả bóng bay mang hình người 
mẫu giả tạo. Nhìn thấy cái Tôi thanh thản trôi nổi 
như thế, ð! đúng là tôi. Tất cả tốt đẹp và tôi hạnh 
phúc. Nếu lúc nào tôi bị ngăn cản hoặc quên bơm 
năng lượng vào, cái Tôi sẽ co rút, và rồi tôi hoảng sợ; 
cầu nối sinh mệnh bị cắt đứt! Vì vậy, bất cứ điều gì 
làm cho người mẫu giả tạo co rút, chìm xuống hoặc 
khinh nhẹ, bất cứ điều gì khiến tôi thực sự đau cấp 
tính, sẽ giống như một lần tiêu tử”°. Tôi sẽ bảo vệ cái 
Tôi và với giọt năng lượng cuối cùng, sẽ cỗ gắng giữ 
cái Tôi nổi lên. Nhưng năng lượng tiêu phí xa hoa 
như thế sẽ còn lại rất ít cho sinh hoạt hằng ngày. Do 
đó tôi dễ mệt mỏi và căng thăng; Tôi khổ sở vì căng 
thắng do không thê điều phối năng lượng đầy đủ cho 
việc bồn phận và lặt vặt hằng ngày của mình. 





?8 Trong khi một lần Đại tử là “chết hết vọng tưởng điên đảo để 
chứng nghiệm cái Không” một cách triệt để thì Tiểu tử chỉ phần 
nào, chưa trọn vẹn. (D.G.) 

140 


These latter also bore me and I do not really 
want fo affend to them because I have got such a 
demanding task to keep Imy' manikinn floating up 
there Hence the real dificulty ¡nevitably 
encountered 1n any traditional training 1s to work up 
sufficlent strength to starve the manikin of Ifs energy 
input. This 1s far from easy; many litfle deaths need 
to be died for the manikin to come down. Only then 
1S 1t possible to look at the place where one's feet 
stand and to find what 1s actually there. 


Meanwhlle we are divided, looking for 
something, searching for some kind of fulfilment, 
always with the 1dea that 1t 1s for me, that I need to 
be fulfillled, need to become whole — I this and ] 
that. This 1s seeing 1t from the divided state, the feet 
goIng In one direction and the head looking 1n the 
other. To begin with, that 1s Just as 1t 1s and cannot be 
helped. We must sftart from where we are, with what 
we havel 


So when we set out on this Journey, we must 
know what equipment we have available, and how to 
use 1f. Ït 1s no øood to wish or walt for equipment 
like the Buddha's — we must start, and keep going. 
As PIcture l portrays, In our divided state at first we 
are searching around for the 'right' way. 


141 


Những việc lặt vặt cũng làm tôi chán và thực sự 
tôi không muốn làm vì còn bổn phận khắt khe phải 
giữ người mẫu giả tạo "của tôi" trương phông. Vì thế 
khó khăn thực sự chắc chắn gặp phải trong sự tu tập 
truyền thống là công phu phải tích lũy đủ đạo lực để 
bỏ đói người mẫu giả tạo. Không phải dễ dàng: phải 
nhiều lần Tiểu tử để người mẫu giả tạo gục ngã. Chỉ 
sau đó mới có thể nhìn thắng chỗ chân đang đứng và 
phát hiện sự kiện hiện tiền. 

Trong khi chúng ta phân hai, tìm một vật, kiếm 
một kiểu thỏa mãn, luôn nghĩ rằng việc này dành cho 
tôi, tôi phải mãn nguyện, phải trọn vẹn— tôi thế này 
và tôi thế kia. Đây là nhìn thấy sự việc với tâm phân 
hai, chân đi một đàng đầu nhìn một nẻo. Khởi sự, thì 
tự như như và không ai giúp đỡ. Phải bắt đầu từ nơi 


chúng ta đang có mặt, với vật có trong tầm tay! 


Vì vậy, bắt đầu hành trình, chúng ta phải biết 
mình có sẵn trang bị gì và cách sử dụng. Thật không 
tốt nếu ước mơ hoặc chờ đợi trợ cụ như sự cứu g1úp 
từ Đức Phật— chúng ta phải khởi sự và tiếp tục đi. 
Như Tranh số 1 mô tả, lúc đầu với tâm phân hai, 


chúng ta loay hoay tìm kiếm 'chánh' đạo. 


142 


I always want to be right — that 1s why I make so 
many mistakes. Once the 1mtial Inertia 1s overcome 


and we have started, many discoveries awaIf us. 


True, Dally Life Practlce — Just g1ving oneself 
to what now 1s being done anyway — sounds the 
simplest thing and not worth writing home about. It 
rather begs the question — and what then? But Just 
try 1t, and go on doïng so. It 1s the most difficult and 
vexaflous thing possible; nothing simple or easy 
about 1t. There 1s one consolation, however: only a 
fully-fledged Buddha can do this practice perfectly! 
For us, the continuous training habituates us fo 1t; 
and 1t also brings up new data, on the basis of which 
depends the next step. So 'Ï' cannot see or plan the 
next step; that 1s another lesson to be learnt. When 
we actually start this practice, gøiving ourselves 1nto 
what at the moment we are doIng 1s by no means so 
obvious or simple as we thouplhit. It 1s also bound to 
bring up reactions, habifs, attitudes, proclivitles of 
which I was quite unaware. Just these are the data on 
which the next step depends. 


How can [ start cooking 1f [ have never been 1n 
a kitchen and so do not know the most obvIous 
things? 


143 


Tôi luôn muốn mình đúng— đó là lý do tại sao tôi 
phạm quá nhiều sai lầm. Khi điều phục được tập khí 
bẩm sinh và khởi sự, nhiều khám phá đang chờ đợi 
chúng ta. 


Sự thật, Tu Trong Đời Thường —chỉ cần dẫn 
mình vào việc hiện giờ đang làm —nghe có vẻ quá 
đơn giản và không đáng để viết ra. Và sẽ có câu 
hỏi— rồi sau đó thì sao? Nhưng hãy thử, và tiếp tục 
như vậy. Đó là việc có thể khó khăn và phật ý nhất; 
không phải đơn giản hoặc dễ dàng. Tuy nhiên, có 
một điều an ủi: chỉ có vị Phật toàn giác mới có thể 
hành trì viên mãn! Đối với chúng ta, việc tu tập liên 
tục sẽ tạo cho mình thói quen công phu; và cũng đưa 
ra dữ liệu mới mẻ, trên cơ sở này sẽ đặt bước tiếp 
theo. Vì vậy, 'Tôi' không thể nhìn thấy hoặc lập trình 
cho bước kế tiếp, đây là một bài học khác phải học. 
Khi thực sự bắt đầu pháp tu này, dẫn mình vào việc 
chúng ta đang làm ngay hiện tại không có nghĩa rõ 
ràng hoặc đơn giản như chúng ta nghĩ. Pháp tu này 
chắc chắn cũng đưa đến những phản ứng, thói quen, 
thái độ, lời tuyên bố mà tôi hoàn toàn bất giác. Đây 
chỉ là đữ liệu cho bước tiếp theo. 

Làm thế nào khởi sự nấu ăn nếu tôi chưa bao 
giờ vào bếp và vì vậy không thạo việc? 


144 


Suppose one day I am looking through old Junk and 
find my grandmothers recIpe book and remember 
nosfalgically that deliclous cake she used to make. I 
find the recIpe — goodness, how simplel Surely 
even I can follow that, though I have never bothered 
about cooking. So I buy all the Imngredients as 
specified and now Ï am ready to start. I read agaIn, 
'Cream a knob of butter, add three spoonfuls of sugar 
and three egg yolks'. As I reach out to get that knob 
Of butter, I find that I do not know what amount of 
butter that 1s. Never having been 1n a kitchen, I have 
never seen one. And coming now to think, three 
spoonfuls of sugar — flat or heaped? Teaspoons? 
Tablespoons? lí says the proporlions must be 
accuratel Nor do I know how to break an egg and 
separate the yolk from the white. But that need not 
vet bother me for I am still stuck with that knob of 
butter! 


Training 1s also like that. It takes 1t for granted 
that some of the fundamentals are already famillar, 
not just in the head, but from practice with the body. 
If not available, we run Into trouble or øo ørIevousÌy 


aStray. 


145 


Giả sử ngày nọ tôi đang xem qua những đồ vật linh 
tỉnh xưa cũ và thấy cuốn sách dạy nấu ăn của bà tôi 
và nhớ lại kỷ niệm chiếc bánh ngon bà từng làm. Tôi 
tìm ra công thức làm bánh —ối trời, đơn giản làm 
sao! Chắc chắn làm theo được, mặc dù tôi chưa hề 
quan tâm đến việc nâu nướng. Vì vậy, tôi mua đủ các 
món quy định và bây giờ sẵn sàng bắt đầu. Tôi đọc 
lần nữa, 'Trộn vào một mẻo bơ, thêm ba muỗng 
đường và ba lòng đỏ trứng'. Khi đưa tay ra để lấy 
mẻo bơ, tôi thấy rằng mình không biết lượng bơ đó 
là bao nhiêu. Tôi chưa bao giờ vào bếp, chưa bao giờ 
nhìn thấy miếng bơ. Và bây giờ phải suy nghĩ, ba 
muỗng đường—muỗng sét hay muỗng dung? Muỗng 
cà-phê hay muỗng ăn canh? Sách dạy tỷ lệ phải 
chính xác! Tôi cũng không biết làm sao đập quả 
trứng và tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng. Nhưng việc 
này vẫn chưa làm tôi bối rối vì tôi vẫn kẹt cứng với 
miếng bơi 

Công phu tu tập cũng như vậy. Phải thừa nhận 
một số nguyên tắc cơ bản đã quen thuộc, không chỉ 
để trong đầu, mà thân phải hành trì. Nếu không sẵn 
sàng như thế, chúng ta sẽ gặp rắc rối hoặc lạc đường 


trầm trọng. 


146 


Traditional meditation teachers do not talk about S74 
practice; they take 1t for granted, or how could one 
otherwise think of taking up the discipline of 
meditation, a religlous discipline which demands 
strength of perseverance agaInst all the odds that are 
bound to arise? That strength accrues from S¡l4a 
practice, without which attempts at meditation are 
bound to fail. To spell 1t out very clearly, the 
difference 1n strength 1s either I forcing myself to 
persevere to become somebody or get somewhere; or 
the strength that accrues from the Dally Life 
Practice, from whole-heartedly giving myself Into 
what 1s now being done. The great example as well 
as 1nspiration for that 1s the Buddha under the Bo- 
tree; even Mara the tempter could not swerve him, 
daughters and demons alike failed. 


When we read modern meditation manuals, the 
do-If-yourself type, they read like Instructlons for 
home Improvement. Or like cooking recIpes, they 
Instruct, 'Place the mind here, now place 1t there, now 
lift it up from here and point 1t there,' and so on. It all 
sounds so easy until you try to do 1t. Just pÏace your 
mind wherever you are told — on the tip oŸ your 
nose, on a candle, on the abdomen, or nowhere at all 
— make 1t blank! 


147 


Các vị giáo thọ Thiền truyền thống không nói về tu 
tập Giới luật; các ngài mặc nhiên công nhận, hoặc 
làm sao mà có thể nghĩ khác hơn là chấp nhận kỷ 
luật Thiền tập, một kỷ luật tôn giáo đòi hỏi sức mạnh 
kiên trì tương phản với tất cả việc lẻ tẻ dư thừa tạo ra 
trói buộc? Sức mạnh tích lũy từ hành trì Giới luật, 
nếu không có thì nỗ lực Thiền định chắc chắn thất 
bại. Để nói rõ từng chữ, sức mạnh khác nhau ở chỗ 
đó là sức mạnh buộc mình kiên trì để thành một 
người nào hoặc đạt đến vị trí nào; hoặc sức mạnh 
tích lũy từ công phu Tu Tập trong Đời Thường, từ 
việc hết lòng dắn thân vào việc hiện giờ đang làm. Ví 
dụ tuyệt vời cũng như nguồn cảm hứng cho sự huân 
tu này là Đức Phật dưới cội Bồ-đề; ngay cả Ma 
vương cũng không quyến rũ được, phái nữ và ma 
quỷ đều thất bại. 


Khi chúng ta đọc sách báo thời nay chỉ dạy tu 
Thiên, thể loại tự tu tập, giống như hướng dẫn tu bổ 
nhà cửa. Hoặc giống như công thức nấu ăn, bảo rằng, 
'Đặt tâm vào đây, bây giờ đặt tâm ở kia, bây giờ nâng 
tâm lên từ chỗ này và hướng về chỗ kia', v.v. Tất cả 
nghe có vẻ dễ dàng cho đến khi bạn cố găng thực 
hành. Chỉ cần đặt tâm vào nơi nào chỉ định— trên 
chót mũi, trên ngọn nến, trên bụng, hoặc không nơi 


nào—làm cho rỗng rang! 


148 


And Just stay like this for at least an hour or so. Try! 
Have you managcd to place the mind thus and keep 1t 
there? Yes? For how long, uninferrupted? Of course I 


cannot — 'I the doer' cannotl 


There 1s real work to be done. And no benefit 
accrues to me, for Ï am not even the doer, which 1s 
the first lesson I need to learn 1n this endeavour. In 
the beginning, of course, [ cannot help but feel that I 
must do 1t. But 1f persisting long enouph, I come to 
the conclusion that I cannot. And now with the 
ensuing frustratlon and disappoIntment, a counfter- 
reaction sets In, 'For years I have been training, and 
no progress at all!" Which 1s true, for how can a 
delusion train or progress? So 1f 1s a question of Just 
going on without any desire for profit or hankering 
after fame. I wIll not get anything out of it — I will 
not become better, I will not become famous, or a 
great practitioner, 'I' will not become a Buddha. The 
only thing I will become, all going well, is what I 
have always been — nothing. That 1s awakening 
from the delusion. I am afraid of that, because l 


cannot concerve the fullness of Not-I. 


149 


Và giữ như thế ít nhất một giờ hoặc lâu hơn. Hãy 
thử! Bạn có xoay sở để an định tâm trí như vậy và 
giữ yên? Được không? Được bao lâu, không bị gián 
đoạn? Tắt nhiên tôi làm không được—'Tôi là người 


thực hiện' thì không làm được! 


Có việc thực sự phải làm xong. Và lợi lạc không 
tích lũy cho tôi, vì thậm chí tôi không phải là người 
thực hiện, đó là bài học đầu tiên. Tôi cần phải học 
hỏi trong nỗ lực này. Ban đầu, tất nhiên, tôi không 
thể không cảm thấy rằng mình phải làm. Nhưng nếu 
kiên trì đủ lâu, tôi đi đến kết luận rằng tôi không làm 
được. Và bây giờ với thất bại và thất vọng tiếp theo, 
một phản ứng ngược lại đặt ra, "Trong nhiều năm tu 
tập mà không tiến triển!' Đó là sự thật, làm thế nào 
mê vọng mà có thê công phu hoặc tiến tu được? Vì 
vậy, đây là câu hỏi chỉ xảy ra mà không một chút 
ham lợi hoặc háo danh. Tôi sẽ không sở đắc điều gì 
từ việc hành trì —tôi sẽ không tốt hơn, không nổi 
tiếng, hoặc trở thành một hành giả lão luyện, 'Tôi' sẽ 
không thành Phật. Điều duy nhất tôi sẽ thành là tất cả 
đều tốt, là sự kiện tôi đã luôn luôn như thế—không 
một vật. Đó là tỉnh ngộ từ mê vọng. Tôi sợ điều đó, 


bởi vì tôi không thê Vô-Ngã trọn vẹn. 


150 


So 1n a way Ï want to g1ve myself into the practice, 
and in a way I am frightened of doing so, and hold 
back, get myself distracted or seek for evasions. 
Agann, I am In a split state. 


In Japan, with so many evergreen frees, If 1s saId 
that the old leaves are kind, staying on and so 
protecting the new ones and falling off when the 
young buds are ready to sprout. Usually this 1s 
considered analogous to the relation of parent and 
child. But for Zen training, this may be taken In the 
way that somehow we have to start walking. We may 
not yet know where to, parted from ourselves as we 
are, but as long as we Just keep going, willing to take 
things as they come and Just open to the walking, a 
certain set of data accrues which 1s quife different 
from what I had always thought. If these data are 
taken In, 1ncorporated', our old attitude begins to 
change and eventually falls off as now no longer 
effective or relevant. In 1ts place a new one emerges, 
now more suifable to this stage of the training or 
development. So 1n the course of continuing training, 
ever new data emerge, bringing about further 
changes 1n attitude — a slow ripening or maturing 1n 
depth, little shift by little shift. 


151 


Vì vậy, tôi theo cách dẫn mình vào tu tập, và tình 
trạng là sợ hãi khi tu, và đè kềm, khiến chính mình 
tán tâm hoặc tìm cách trốn tránh. Một lần nữa, tâm 


tôi trong trạng thái phân hai. 


Ở Nhật Bản có rất nhiều cây xanh quanh năm, 
người ta bảo lá già rất tốt, khi còn trên cây sẽ bảo vệ 
lá mới mọc rồi rơi rụng khi nụ non sẵn sảng đâm 
chồi, xem như tương tự quan hệ cha mẹ với con cái. 
Nhưng đối với sự tu Thiền, không hiểu sao giống 
như bắt đầu đi bộ. Khởi hành từ chính mình như 
đang là, chúng ta chưa biết nơi đến, nhưng bao lâu 
còn tiếp tục đi, sẵn sàng chấp nhận mọi sự xảy ra và 
chỉ biết khởi sự đi, một chuỗi đữ liệu sẽ tăng dần 
khác hắn với điều tôi luôn suy nghĩ. Nếu đưa vào, 
'kết hợp', những đữ liệu này, thái độ trước kia của 
chúng ta sẽ bắt đầu thay đôi và cuối cùng sẽ rơi rụng 
vì bây giờ không còn hiệu quả hoặc hợp thời nữa. 
Ngay chỗ thích đáng, một thái độ mới xuất hiện, bây 
giờ phù hợp hơn với giai đoạn công phu hoặc tiễn tu 
này. Vì vậy, trong quá trình tu tập liên tục, luôn luôn 
dữ liệu mới xuất hiện, tạo điều kiện cho tâm thái 
chuyên hóa hơn nữa—một sự thuần thục từ từ hoặc 


đảo sâu sự trưởng thành, thay đôi từng chút một. 


152 


AlI these soften up the rigid structure of I, and of fear 
born from the desire that I must be or get something, 
preferably something good, but anything rather than 
nothing. 


Such litle changes of attitude happen almost 
unnoticeably. Only by hindsight arises the awareness 
that what used to bother me now seems 1rrelevant 
and 1s no longer an 1ssue. Notice that the 'me' 1s 
missing 1n this awareness; hence there 1s no bother! 


Thịs 1s the secret of good training. 


But there 1s also another side to these little shIfts 
Of attitude. We are great collectors! Having found a 
new attitude that has helped me at a specific staøe 
and state, [ now hold on to this as for dear lifel 
Having once found 1t useful, I will not let 1t go. But 
however useful 1t might have been then, 1t 1s no 
longer so for the next step. This 1s one aspect of the 
Buddha's Parahble oøƒ the Raƒf, not to trouble to carry 
1t along once the other shore has been safely reached. 
So when we cling to this old leaf attitude, 1t cannot 
fall off though no longer appropriate. At that, the 
new attitude cannot emerge or 1Ÿ so, Is warped or 
stunted. 


153 


Tât cả đêu làm êm dịu câu trúc cứng nhặc của cái 
Tôi, và của nỗi lo sợ sinh ra từ ý muôn phải có được 
một điêu gì, tôt nhât là lành thiện, nhưng điêu gì 


cũng được còn hơn là không có gì. 


Những thái độ chuyên hóa nho nhỏ như vậy xảy 
ra gần như không đáng kể. Chỉ qua nhận thức trễ 
tràng mới tỉnh ngộ việc tôi thường hay phiền toái bây 
giờ không liên quan và không thành vấn đề nữa. Xin 
lưu ý "cái tôi" không có trong sự tỉnh ngộ; do đó 


không phiền hà! Đây là bí quyết công phu đắc lực. 


Nhưng cũng có một phương diện khác về những 
thay đổi nhỏ trong thái độ. Chúng ta là nhà sưu tập 
tuyệt vời! Đã tìm thấy một thái độ mới giúp tôi một 
giai đoạn và tình trạng cụ thê, bây giờ tôi giữ lại như 
cuộc sống thân yêu! Khi đã thấy lợi lạc, tôi không để 
mất. Nhưng tuy hữu ích có thể sau đó sẽ không ích 
lợi cho bước tiếp theo. Đây là một khía cạnh của Ẩn 
Dụ Chiếc Bè trong kinh Phật, sẽ không khó khăn nếu 
vác theo khi qua đến bờ bên kia an toàn. Vì vậy, khi 
bám vào thái độ lá già này, lá không thể rụng dù 
không còn phù hợp. Khi đó, tâm thái mới không thê 


phát sinh hoặc nêu vậy, sẽ bị méo mó hoặc còi cọc. 


154 


Again, what happens 1f we Insist on moving forward 
the foot that has Just taken a step? Yet one more step 
with the same foot, and now I am so split Ï can no 
longer movel In this plight I usually need to be told 
to stop trying and that now the other foot has to go 
forwards — which I had not thought of  Such 
analogles seem deceptively simple, but In fact are 
very helpful. Desire, wanting, 1s fundamenftal — one 
ofthe Three FIres, primal energy. It 1s therefore not a 
question of getting rid of 1t, but a questlon of the 
skilful use of the energy Inherent In 1t rather than 
being swept away by 1t willy-mlly or refusing 1fs 
energy altogether, which 1s unskilful. Basically, 
desire of any kind, for fame or gan, 1s connected 
with wanting 'more' (better, higher and so on). Which 
in 1tself already explainns why we have so much 
trouble with letting anything go. Whatever I have 
acqurred, by whatever means, has become my 
property, has 1t not? It belongs to me, 1s part of me. 
That 1s why losing 1t hurts! And here we have an 
indication of why some Zen sfories recount drastic 


measures like hacking off an arm. 


155 


Một lần nữa, sẽ xảy ra việc gì nếu chúng ta khăng 
khăng tiến về phía trước chỉ một chân bước? Rồi, 
bước tới cùng một chân, và bây giờ tôi đang phân hai 
nên không bước được nữa! Hoàn cảnh này, thường 
tôi cần được khuyên đừng cố bước và bây giờ chân 
kia phải tiến lên—thế mà tôi không nghĩ ra. Những 
việc tương tự như vậy có vẻ đơn giản, nhưng thực tế 
rất hữu ích. Tham dục, ý muốn, là yếu tố cơ bản— 
một trong Ba Ngọn Lửa (Tam độc: Tham-sân-sI), là 
năng lượng ban đầu. Do đó, đây không phải vấn đề 
loại trừ, mà là khéo sử dụng năng lượng vốn sẵn bên 
trong thay vì bị cuốn trôi dù muốn hay không hoặc 
chối bỏ hoàn toàn, như thế là không khéo sử dụng. 
Cơ bản là tham dục kiểu gì, vì danh hay lợi, đều gắn 
liền với ý muốn 'hơn nữa' (tốt hơn, cao hơn và v.v.) 
Điều này tự giải thích lý do tại sao chúng ta gặp quá 
nhiều rắc rối khi buông bỏ. Điều gì tôi được, bằng 
cách nào đi nữa, là sở hữu của tôi, phải không? 
Thuộc về tôi, là phần của tôi. Đó là lý do tại sao mất 
mát thật đau lòng! Và ở đây chúng ta có dẫn giải lý 
do tại sao vài truyện Thiền kê ra biện pháp quyết liệt 


như chặt đứt một ngón tay””. 





29 Ngón Tay Của Câu Chỉ. Xem Phụ Bản 2. (D.G.) 
156 


It needs to be stressed that 1t 1s quite 1rrelevant 
whether such sforles are historically true; we do not 
know; more likely they are not. True 1n the 
profoundest sense 1s what they portray, the1r 
messaøge. Heeding that migpht prevent us from 
indulging 1n either extreme — arguing the historical 


'act' or literally imitating the 'acf. 


Anyway, losing hurts. The less experlence we 
have of it, the more trouble we have with 1t. 
Children, when playIng games, used to learn to enJoy 
far play' and 'good sporf, and good luck to the 
winner. Nowadays 1t seems we cannot play any 
more; 1t 1s eIther a grim determination that, fair or 
foul, Ï must win; or 'competifIve' sport or games are 
considered harmful. What nonsense — the whole 
nature, not only ours but of all that 1s, 1s built on and 
develops from the principle of what neutrally could 
be considered as 'utmost stretch'; otherwIse we would 


all stiI be primal sludge. 


So we have to relearn 'playing' and 'losing'. 'Let 
the heart not settle down on anything,' says the 


Diamond Sutra. 


157 


Cần phải nói rõ là hoàn toàn không thích đáng cho 
dù chuyện có đúng theo lịch sử hay không; chúng tôi 
không biết; hình như không đúng. Đúng theo nghĩa 
sâu sắc nhất đó là thông điệp truyền tải trong sự vật 
miêu tả. Lưu ý đến thông điệp có thể ngăn chúng ta 
dễ dãi nghiêng theo một trong hai thái cực—tranh 
luận về 'sự thật' lịch sử hoặc mô phỏng hành động' 
theo nghĩa đen. 


Dù sao, mất mát vẫn đau lòng. Càng ít kinh 
nghiệm, chúng ta càng gặp nhiều rắc rỗi. Trẻ em, khi 
chơi đùa, thường vui thích trò 'chơi công bằng' và 
thể thao tốt và chúc may mắn cho người chiến 
thắng. Ngày nay dường như chúng ta không thể chơi 
trò vui nữa; dù là một hạn định nghiệt ngã, công 
băng hay gian lận, tôi phải thắng; dù là môn thê thao 
hoặc trò chơi 'đua tranh' xem như tác hại. Điều vô 
lý—toàn bộ bản chất, không chỉ là việc của chúng ta 
mà của tất cả, xây dựng và phát triển từ nguyên tắc 
chơi không hơn thua thì xem là "hết sức mình": nếu 
không thì tất cả chúng ta chủ yếu vẫn là cặn bã. 

Vì vậy, chúng ta phải học lại cách "chơi" và 
"thua". Kinh Kim Cang nói "Ưng vô sở trụ nhi sanh 
kỳ tâm (nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia)?9." 





30 '€hông chỗ trụ' là buông bỏ, chứng nghiệm tánh Không “sanh 
tâm kia' là sau đó tâm chứng ngộ phát sanh. (D.G.) 
158 


This 1s a universal 1nsipht; nothing specifically 
Eastern about 1t. Surely we have all been brought up 


on Blake's, He who kisses the Joy as 1t flies...'? 


Where then 1s the trouble? If I have successfully 
brought off something, and now got myself into the 
habit of doïng so, somehow this habit belongs to me, 
1s the 'property' of me (not Just mine); this 1s why Ï 
feel I cannot let 1t go, 1nstead of always clearing, 
emptying, voiding, sweepIng out. There 1s great 
merit in Sutra chanting. First, 1t fills the heart with 
aspiration for the Buddhas Path; being now filled 
with 1t, one might be tempted to keep 1t all for one's 
own use, for ones own walking on that Path. 
Actually we do not keep any of It but 'turn over' the 
merit, so that after having given ourselves Into the 
chanting, we end 1t totally cleaned out, voided of 
anything. This cleanly becoming nothing at all, again 
and again — the daily chanting — makes 1t possible 
to come Into accord with the Dharma, that 1s with our 
Iinherent nature. Having become estranged from 1t we 
are In a split state amid the tangle of the palrs of 


Opposites, ensnared by the ten thousand thinøs. 


159 


Đây là tuệ giác phô quát; không có gì đặc biệt đối 
với Đông phương. Chắc chắn tất cả chúng ta được 
học câu của Blake, Người hôn niềm vui khi cất cánh 


bay xa...' phải không? 


Vậy thì rắc rối ở đâu? Nếu đã thành tựu một 
việc gì, và bây giờ tôi có thói quen làm như vậy, 
không hiểu sao thói quen này thuộc về tôi, là 'sở hữu!' 
của tôi (không chỉ riêng tôi); đây là lý do tại sao tôi 
cảm thấy mình không thể buông bỏ, thay vì luôn 
luôn trừ sạch, dẹp trống, bỏ mất, quét hết. Tụng kinh 
thì có công đức lớn. Đầu tiên sẽ thỏa mãn tâm khát 
vọng Phật đạo; bây giờ thỏa mãn TỒI, chúng ta muốn 
giữ lại tất cả sử dụng riêng cho mình, để một mình đi 
trên đường Đạo. Thực tế, chúng ta không giữ được gì 
ngoài việc 'thu nhập' công đức, sao cho khi tụng kinh 
xong, chúng ta kết thúc hoàn toàn tây sạch, buông xả 
tất cả. Việc tây sạch này rốt cuộc không trở thành là 
gì, lặp đi lặp lại—tụng kinh hằng ngày—sẽ hài hòa 
với Phật Pháp, đó chính là chân tánh bản hữu nơi 
chúng ta. Sau khi xa cách bản tánh, chúng ta rơi vào 
tình trạng phân hai giữa mớ hỗn loạn của cặp nhị 


nguyên đối đãi, bị muôn pháp bao vây. 


160 


If we are hesitant, unwilling to risk walking on from 
where our feet stand, thinking, "No, I am not goïng to 
stir at all until I know exactly what I have to do, to 
say and to think; only then shall I start walking the 
Buddha's way, for then FII be able to do 1t correctly,' 
we will sit for ever, preening ourselves with the 
delusion that 1f I but know how to do 1t I can do 1t. 
We learn by doïng 1t, not by sitting and thinking 


how, for then we are stuck. 


This sad state befell a centipede; capable of 
running very fast, It was asked, 'How can you keep 
all your feet under control, never get them crossed, 
never stumble? At such speed, too! And with which 
leg do you actually start to run?' The centipede began 
to think and found that he dịd not know. He went on 
thinking, trying to find out, but to no avail. He died 
on the spot, sểill busily thimmking, 'How?' and 
incapable of movIng! 


So never mind how, Just somehow start walking 


any old way, at least start movIng. 


161 


Nếu do dự, không muốn mạo hiểm bước đi từ chỗ 
chân đang đứng, nghĩ rằng, 'Không, tôi sẽ không di 
chuyên cho đến khi biết chính xác việc phải làm, 
phải nói và suy nghĩ; chỉ sau đó tôi mới bắt đầu tu 
theo Phật đạo, sau đó mới có thê hành trì chính xác,) 
chúng ta sẽ ngồi mãi, tự hài lòng với vọng tưởng 
rằng nếu chỉ cần biết phải làm sao thì tôi có thể làm 
được. Chúng ta học bằng hành động, không phải 


ngồi và nghĩ làm thế nào, vì như thế sẽ kẹt dính. 


Trạng thái đáng buồn nảy là một con rết; có khả 
năng chạy rất nhanh, hỏi nó, 'Làm thế nào có thể điều 
động hết đôi chân, không bao giờ tréo chân, không 
bao giờ vấp ngã? Với tốc độ nhanh như vậy, trời ạ! 
Và chân nào thực sự bắt đầu chạy?' Con rết bắt đầu 
suy nghĩ và thấy mình không biết. Nó suy nghĩ tiếp, 
có gắng tìm hiểu, nhưng vô ích. Con rết chết ngay tại 
chỗ, vẫn bận rộn suy nghĩ, 'Tại sao vậy?' và không 


nhúc nhích được! 


Vì vậy, đừng bận tâm phải làm thê nào, chỉ bắt 
đâu bước, cách xưa cũ nào cũng được, ít nhât là băt 


đầu di chuyên. 


162 


However halt or lame, even split from oneself, one 
learns from đoïng 1t. Being willing and eager to learn 
also makes one open to correcftion and this again 
helps In the little shifts of attitude and counteracts the 
clinging to my" way of doing which so offen 1s 
different from the Buddha's Way! This 1s the gist of 
another Japanese proverb often heard In Zen training, 
'Better than learning 1t, get used to 1t.' This also 
Iindicates that there 1s a strong physical aspect to the 


traimng; 1t 1s done more 1n the body than In the head. 


So the herdsman, though split — that 1s, divided 
in himself — nevertheless sfarts walking. That 1s, 
aspiration and motivation have come together Into 
one harmony. He has heard something of Buddhism, 
and understands that what he feels to be lacking 1s 
not to be found outside himself. But as yet this 1s 
only an 1ntellectual understanding; underneath there 
1s the feeling that something extra, additional, 'more' 
has to be found and '1ncorporated' somehow. 


+ 


163 


Dù sao, dừng lại hoặc khập khiểng, thậm chí phân 
hai, ta vẫn học hỏi từ hành động này. Ý muốn và 
ham học cũng khiến ta cởi mở để sửa sai và điều nảy 
một lần nữa giúp thay đổi thái độ và ngăn chận bám 
víu vào cách làm 'của tôi' thường khác với Phật Đạo! 
Đây là ý chính của một câu tục ngữ Nhật Bản khác 
phổ biến trong khóa tu Thiền, 'Quen việc tốt hơn là 
học việc.' Sự kiện này cũng chỉ ra một phương diện 
vật lý mạnh mẽ trong sự tu tập, là công phu sẽ đắc 


lực qua thao tác của thân hơn là suy nghĩ trong đầu. 


Vì vậy, người chăn, mặc dù phân hai—nghĩa là 
tự tách làm hai—vẫn bước đi. Đó là khát vọng và 
động lực hải hòa với nhau. Người chăn đã học Phật 
pháp, và hiểu rằng điều thiếu vắng không thể tìm 
thấy bên ngoài mình. Như vậy đây chỉ là hiểu biết tri 
thức; ấn sau cảm giác có một điều gì thêm vào, bổ 
sung, điều 'hơn nữa' phải tìm ra và 'kết hợp'. 


+ 


164 


2.SEEING THE TRACES 
Vamada Mumon 
PREFACE: 


With the aid of the sufras, you gain 
understanding; through study of the teachings, 
you fïỉnd traces. You see clearly the many vessels 
are all one metfal, and the ten thousand thỉngs are 
all yourself. But if you do not distinguish correct 
from ïincorrect, how will you recognize true from 
false? Since you have yet to pass through that 


gate, only tenfatively have you seen the traces. 
VERSE: 


By the water and under the trees, tracks thick 
and ƒast. 


In the sweet grasses thick with growth, did you 


see ií or did you not? 


But cven In the depths oƒ the deepest 


IHOHHfqIHS, 


How could it hide from others, tfs snout turned 


to the sky? 


165 


TRANH THIÊN TÔNG SỐ 2: THÁY DẦU 
HT Thích Thanh Từ dịch 


DAN: 
Nương kinh để 


hiểu nghĩa, xem giáo 
lý tìm dấu vết. Biết rõ 
vòng, xuyến... đều là 
vàng, cả thảy muôn 
vật là chính mình. 
Chánh tà chẳng cần 
biện biệt, chơn ngụy 





đâu cần phân chia. 

Chưa vào cửa này tạm gọi là thấy dấu. 

TỤNG: 

Thủy biên lâm hạ tích thiên đa 

Phương thảo ly phi kiến dã ma 

Túng thị thâm sơn cánh thâm xứ 

Liêu thiên tỉ không tạc tàng tha. 

(Ven rừng bến nước dấu liên hồi 

Vạch cỏ ruồng cây thấy được thôi 

Ví phải non sông lại sâu thắm 


Ngắt trời lỗ mũi hiện ra rồi.) 


166 


2.YAMADA MUMON 


The second pIcture 1s Seeing fhe Traces. Th1s 1S 
the stage where, after searching for the ox deep in the 
mounfains, you finally come across 1fs tracks. 


PREFACE: 


With the aid of the sufras, you øain 
understanding; through study of the teachinøs, 
you find traces. 


FIrst, we must study the sutras and ponder the 
records left by the teachers of the past 1n order to 
determine where our own nature 1s. Sometimes you 
hear 1t said that Zen monks do not have to read books 
or to study. We say Zen 1s ”a separafe transmission 
oufside the scriptures," but 1t 1s only because there 1s 
a teaching that there Is something transmitted 
separate from 1t. If there were no teaching necessary 
in the first place, you could not speak of a 
transmission separate from 1t. Ifwe do not first study 
the sutras and ponder the records of the ancients, we 
will end up goimng off in the wrong direction 
altogether. The anclent teachers engaged 1n all 
branches of scholarship and studied all there was to 
study; but Just through scholarship alone, they were 
not able to settle what was bothering them. 


167 


2. SƠN ĐIÊÈN VÔ VĂN 


Tranh số 2 Thấy Dáu. Đây là giai đoạn sau khi 


tìm trâu trong núi sâu, cuôi cùng thây được dâu vết. 
DÁN: 


Nương kinh để hiểu nghĩa, xem giáo lý tìm 


dâu vêt. 


Trước tiên chúng ta phải học kinh điển, suy 
nghiệm ngữ lục cô đức đề lại, hầu xác định đâu là tự 
tánh. Đôi khi nghe Thiền sư bảo không cần đọc sách 
hay học kinh. Nói rằng Thiền là "Giáo ngoại biệt 
truyền," nhưng đó chỉ vì có giáo pháp truyền riêng 
ngoài kinh điển. Nếu ngay từ ban đầu không có giáo 
điển, tất không thể nói truyền riêng ngoài giáo được. 
Nếu đầu tiên không “văn” và “tư” kinh luận chư cổ 
đức, rốt cuộc chúng ta sẽ lầm đường lạc lối. Chư cổ 
đức tham gia vào mọi lãnh vực học thuật và “văn-tư” 
tất cả bộ môn cần “văn-tư”; nhưng nếu chỉ có học 
thôi thì không thể dựng lập điều gì khiến các ngài 


phải bận tâm. Rồi các ngài quay sang Thiền. 


168 


It was then that they turned to Zen. That 1s why thelr 
Zen has real power and dynamism. If you have no 
understanding of Buddhism, no knowledge of the 
words of the Dharma, 1t does not matter how many 
years you sit, your zazen will all be futile. 


"With the aid of the sutras, you gain 
understanding." The Zen sect does not base 1tself on 
anyone sutra but considers all sutras in the Buddhist 
canon equally worthy. It 1s worthwhile reading any 
sutra which Shakamuni Buddha expounded, but 
within those, 1t 1s good to read the ones especially 
pomted out by our anclent teachers. Bodhidharma 
passed the Lankavafara Sưíira on to the Second 
Patrlarch Eka Daishi with the advice that he would 
not be making a mistake 1f he took this text as a 
guide to practice. Both the Fifth Patriarch and the 
Sixth Patrlarch atftained ther Zen through the 
Diamond Sufra. Rinzal ZenjJi came to Zen after 
thorouphly studyng the Avafmsaka  (Flower 
Garland) Sufra. HakuIn writes 1n his autobiography 
that he read the Lø/us Sura when he was young but 
threw 1t away lauphing, "If this 1s the king of all 
sutras, then even popular novels or storybooks or 
puppet-plays can be king of all sutras." Years later 
when he had taken over a temple, he reread the Lø/us 


Sutra. 


169 


Đây là lý do tại sao Thiền có sức mạnh và động lực 
chân thực. Nếu không hiểu Phật giáo, không hiểu 
chữ nghĩa Phật pháp, dù có tọa Thiền lâu bao nhiêu 


năm, chỉ là uông công. 


"Nương kinh để hiểu nghĩa, xem giáo lý tìm 
dấu vết." Thiền không căn cứ vào riêng bộ kinh nào 
nhưng xem tất cả kinh Phật đều giá trị bằng nhau. 
Thật là quan trọng và cần thiết phải đọc kinh điển từ 
kim khẩu đức Phật Thích-ca, nhưng tốt nhất nên đọc 
những bộ kinh chư Thiền đức chỉ bày. Sơ tổ Bồ-đề 
Đạt-ma truyền kinh Lăng-già cho Nhị tổ Huệ Khả 
khuyến cáo chớ có lầm lẫn xem đây là hướng dẫn 
công phu. Ngũ Tổ và Lục Tổ chứng đạt Thiền qua 
kinh Kim Cang. Thiền Sư Lâm Tế ngộ Thiền sau khi 
học hỏi thấu đáo kinh Hoa Nghiêm. Bạch Ân Huệ 
Hạc?! viết trong tự truyện là đã đọc kinh Pháp Hoa 
ngay khi còn trẻ nhưng đã ném đi và cười nói: "Nếu 
đây là vua các bộ kinh, ngay cả truyện bình dân hoặc 
thần tiên hoặc trò chơi búp-bê cũng là vua các bộ 
kinh." Những năm sau khi trụ trì một tự viện, Bạch 
Ấn đọc lại kinh Pháp Hoa. 





3! (1686-1730), Tổ trung hưng Thiền Lâm Tế Nhật Bản. 
170 


Reading the Sra tiÌl late one night he heard the 
"erlck, crick" of a cricket from unđer the floorboards 
and was suddenly enliphtened to 1t as the wonderful 
embodiment of the /Lø/„s. He cried out In a great 
voice, "This wonderful sutra! How could I have been 
so preJudiced tiÌÏ now and reJected 1t out of hand!" In 
the Lofws Sưfra, 1t 1S written, "Dally duties and 
attending to work 1s nothing other than true reality.” 
When we do business, or farm, or do temple work, or 
engage 1n polifics and economics, all this 1s the 
Buddha-dharma. Agann 1t 1s wriften, "All things now 
1n the Three Worlds are my possession; all sentient 
beings within them are my children." To grow 1n 
comprehension of these words 1s what 1s meant by 
"With the aid of the sufras you gain 
understanding" In the Avzamsaka (Flower 
Garland) Suíra 1s written, "The grass and trees, the 
land and the earth, are all buddha."In the Nrvana 
Sưữa 1S Wrliften, "All sentient beimng whatever 
possesses buddha-nature.” In the Diamond Sufra 1S 
written, "Rouse the mind which resides nowhere.” 
All of these are none other than the Immaculate 
embodiment of Zen. All express the buddha-mind 


JuSf aS If 1S. 


171 


Xem kinh đến khuya, một đêm nghe tiếng dễ kêu 
dưới sàn ván bỗng nhiên ngài ngộ được hiện thân vi 
diệu của kinh Pháp Hoa. Ngài hét lên: "Kinh thật vi 
diệu! Sao trước đây ta lại có thành kiến và bỏ không 
màng tới!" Trong kinh Pháp Hoa, có nói: "Bốn phận 
hằng ngày và chú tâm làm việc không gì khác hơn là 
thực tướng??." Khi làm việc, ngoài đồng hay trong 
chùa, hoặc trong lãnh vực chính trị kinh tế, tất cả đều 
là Phật pháp. Lại nữa kinh nói: "Mọi vật trong tam 
giới đều là sở hữu; mọi chúng sanh đều là con đẻ." 
Thăng tiến nhờ hiểu biết lời trên chính là ý nghĩa câu 
"Nương kinh để hiểu nghĩa." Kinh Hoa Nghiêm 
bảo: "Cỏ cây đất nước tất cả đều là Phật°." Kinh 
Niếtbàn viết: "Tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh”*.” Kinh Kim Cang: "Nên không chỗ trụ mà 
sanh tâm kia3Š.” Tất cả những câu trên không gì khác 
hơn là hiện thân bất nhiễm của Thiền. Tất cả đều 


diễn bày Phật tâm tự như như. 





32 Trị sanh sản nghiệp vi bối thực tướng. 
33 Thảo mộc quốc thổ giai thị thành Phật. 
34 Nhất thiết chúng sanh tất hữu Phật tánh. 
35 Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. 

172 


If without studying the sutras, you merely sit In 
zazen and get swellheaded because youve passed 
some koans, or even—Heaven forbidl—have had 
satori and received permission to teach, you will 
become a "Zen devil".° "With the aid of the sutras, 
you gaIn understanding;: and through study of the 
teachings, you finds traces," so 1t 1s written. Through 
the pointers left behind by the anclent teachers, we 
catch sight of the ox's traces. We catch sight of the 
footprinfs of the ox called the heart-mind. 


You see clearly the many vessels are all one 
metal, and the ten thousand things are all 
yourself. 


In the hardware store, there are pots and pans 
and row after row of utensils all made of metal. 
Though they are all shapes and s1zes, they are all 
made of the same metal. In this world there are 
innumerable things of every kind and varIety, but we 
know that they are all reducible to the same 
elements. The ten thousand things are all this one 
body of minel When you realize this, for the first 
time, you become heaven and earth and the universe; 
you become all things In thetr Infinie number and 
VarIety. 





3% Zen devil: A Zen temma is one who has had the experience of 
satori but has done no no scholar study of the literature. 
173 


Nếu không học kinh, chỉ tọa Thiền, bạn sanh 
kiêu căng vì qua được vải công án hoặc ngay cả— 
trời thương—bạn chứng ngộ và được ấn chứng cho 
phép giảng dạy, bạn sẽ thành "thiên ma Thiền?”". Đó 
là: "Nương kinh để hiểu nghĩa, xem giáo lý tìm dấu 
vết." Qua lời chỉ dạy cô đức đề lại, chúng ta thấy dâu 
trâu, tức là thấy tâm ý mình. 

Biết rõ vòng, xuyến..đều là vàng, cả thảy 


muôn vật là chính mình. 


Trong cửa hàng điện khí, có nồi chảo và từng 
hàng kệ đồ gia dụng bằng kim loại. Dù mọi vật có 
nhiều cỡ nhiều kiểu, tất cả đều làm bằng một thứ kin 
loại. Trên thế ø1an vô số vật dụng đủ thê loại đủ hình 
dáng, nhưng chung qui có những yếu tố giống nhau. 
Vạn pháp là tất cả nơi thân mình! Khi nhận biết như 
thế, lần đầu tiên, bạn là trời và đất và vũ trụ; bạn là 


mọi sự vật nhiêu vô lượng và sai khác vô sô. 





37 Là người có kinh nghiệm ngộ nhưng không học tập kinh điền. 
174 


You bodily realize that all the ten thousand things 
Just as they are alÏ you yourself. It 1s wriften, "I am of 
the same root as all heaven and earth; I am one body 


with the ten thousand things."3Š 


Those are splendid words. It 1s Iindeed Just as 
they say, but 1t wont do If you come to this 
understanding only throuph the sutras. That 1s merely 
understanding gained from reading the words of the 
teachings; 1t 1s not kénsho, "seeIng one's nature”. 


It does not mean that you have actually seen the 
ox. All 1t means 1s that you have found the tracks. 


But if you do not distinguish correc( from 
incorrect, how will you recognize true from false? 


So now you know what the sưmadhi 3? of Mu 1s, but 
that 1s still Just a trace. You cannot call 1t kensho 
unless, to use the words of Rinzai Oshò, you have 
realized "True Insighf” out of which comes the 
dynamic for distinguishing Buddha from devil. If 
you cannot recognIze the difference between correctf 
and 1ncorrect, you wIll not be able to distinguish true 
from false. 





38 Blue Cliff Record Case 40 
 Samadhi (Skt): Zammai. Samadhi is a state of deep 
concentration and tranquility in meditation. lt is not the same as the 
experience of awakening. 

175 


Tự thân bạn nhận biết tất cả vạn pháp tự như là tất cả 
chính mình. [Triệu pháp sư] bảo: “Trời đất cùng ta 


đông gôc, vạn vật cùng ta một thê.*?” 


Đây là ngôn từ vi diệu. Nhưng sẽ không được 
vậy nếu bạn chỉ hiểu qua kinh điển. Hiểu suông nhờ 
nghe và đọc lời lẽ trong kinh điển; đó không phải là 
"kiến tánh." Không phải bạn thấy trâu, chỉ có nghĩa 


bạn thấy dấu. 


Chánh tà chẳng cần biện biệt, chơn ngụy đâu 


cần phân chỉa: 


Bây giờ bạn biết thế nào là tam-muội"! của 
Không, nhưng vẫn chỉ là dấu vết thôi. Không thể nào 
gọi là kiến tánh, trừ phi, dùng thuật ngữ của Lâm Tế, 
bạn được "kiến giải chân chánh'?” tức là sức biện 
biệt đâu là Phật đâu là ma (khỏi bị bọn yêu tinh hoặc 
loạn). Nếu không nhận ra sai khác giữa chánh và tà, 


sẽ không biện rõ chân và vọng. 





40 Tắc 40- Bích Nham Lục. 
#1 Tam-muội hay Định là trạng thái chú tâm cao độ và tĩnh lặng thật 
sâu trong Thiền tập; không giống với kinh nghiệm chứng ngộ. 
42 Lâm Tế Ngữ Lục-chương 10. 
176 


If all you can talk about 1s the samadhi of Mu 1n 
which all things are Just Mu, you haven't yet got the 
real thing. You cannot say that you have really seen 
the ox until you get that power by which "In the leap 
Of a spark, you separate black from white; 1n a flash 
of lightning, you discern stop from start." 


Since you have yet to pass through that gate, 
only tentatively have you seen the traces. 


At this point, we really still cannot say that you are 
Iinside; you are still an outsider beyond the gate. For 
this reason, this provisional stage of "Seeing the 
Traces" has been created. You think you have 
gradually gotten settled Iinto the sưmadhi oŸ Mu but 
you still cannot recogn1ze correct from Incorrect, 
distinguish true from false. You've been sayIng “Mu! 
Mu!” over and over but you haventt the slightest idea 
1ƒ this 1s the right way or the wrong way. Thịs 1s still 
just "Seeing the Traces" and for this, Kakuan Osho 


has written a verse. 
VERSE: 


By the wdter and under the trees, there are 
tracks thick and ƒast. 


177 


Nếu nói về tam-muội của Không trong đó mọi sự vật 
đều Không, tức là bạn chưa đạt lẽ chân thật. Bạn 
không thể nói thực sự thấy trâu cho đến khi nào 
chứng đạt năng lực "Chọi đá (nháng lửa) phân đen 


trăng, (sâm chớp) điện xẹt biện môi manh.“3" 
Chưa vào cửa này tạm gọi là thầy dầu. 


Đến đây, chúng ta chưa thể nói thực sự thể 
nhập; bạn còn ở ngoài chưa vào cửa. Vì lý do đó, 
phải vẽ ra giai đoạn tạm thời "Thấy dấu." Bạn nghĩ là 
dần dần nhập vảo tam-muội của Không nhưng bạn 
vẫn chưa biện biệt được chánh với tà, chân với vọng. 
Bạn đã khán chữ “Không! Không!” liên tục nhưng 
chưa biết chút nào là đúng hay sai đường. Chỉ mới là 


"Thấy dấu" vì thế, Quách Am viết ra. 
TỤNG: 


Ven rừng bên nước dâu liên hôi 





43 Thạch thủy quang trung phân truy (lụa thâm) tố (tơ nõn). Thiểm 
điện cơ lý biện đoan nghê. 
178 


In search of the ox, you entered the mounfains and 
then where you reached the clear waters ofa running 
stream, 1n a thick cedar forest, you came upon the 
tracks of the ox, dịd you not? Thịs 1s the place of 


The willows are steeped with Kannons 
wondrous form, 

The whisperinng pines teach the salvation of 
sentient beinøs. 

An old pine speaks Intrinsic wIsdom, 

And a mysfterious bird toys with truth. 


The sound of the wind In the pines, this too 1S a 
trace of the ox, 1s 1t not? The call of the nightingale, 
"Ho-hokekyo," this too 1s a trace of the ox, 1s 1t not? 
The streams, the birds, the trees and the forest are all 
chaning Buddha, chanting Dharma, chanting 
Sangpha. Everything you see, everything you hear, 
each and every one 1s a manmifestatlon of the heart- 
mind. There 1s nothing which 1s not a trace of the ox. 
An ancIent verse runs: 


The splashing of the brook ïs the eloquence 
of the Buddha, 

Are not the mounfains in color the pure 
Buddha body? 


In the sweet grasses thick with growth, dịd he 
see 1t or did he not? 


179 


Đi tìm trâu, bạn vào núi và đến chỗ thấy suối 
chảy nước trong, rừng cây tuyết tùng dày đặc, thình 


lình bạn thấy dấu trâu. Đây là chỗ: 


Dáng liễu chìm ngập Quan Âm diệu 

Tiếng tùng thuyết pháp độ chúng sanh 

Tùng già nói Bát-nhã 

Chữm rừng bày chân như?°. 

Có phải tiếng gió thôi trong tùng bách, tiếng sơn 
ca hót cũng là dấu trâu? Suối chảy, chim muông, 
rừng cây đều hát lên Phật, Pháp, Tăng? Mọi vật thấy 
được, mọi vật nghe được, mỗi mỗi đều là tâm hiện 
hành. Không một vật nào chắng phải dấu trâu. Cổ 
thư nói: 

Suối reo vẫn Pháp âm bất tuyệt 


Màu non kia Chân thể Như lai2Š. 


Trong cỏ non dày vả cao, người chăn thây trâu 


hay không? 





4 Liễu nhiễm Quan Âm vi diệu tu / Tùng suy thuyết pháp độ sanh 
thanh / Cô tùng đàm Bát-nhã / U điều lộng chơn như. 
45 Thơ của Tô Đông Pha. Xem Phụ Bản 3. 

180 


The sweet grasses here refer to the sutras which 
expound Buddha-nature and the recorded sayIngs of 
the anclents which point to Zen. There are 1n fact 
enouph such books to make a mountain. "Thick with 
growth" here means that those grasses are full and 
plentful; those grasses, still wet with dew, are 
endlessly lush and profuse. In those sweet ørasses, In 
everything you see and 1n everything you hear, there 
1s nothing which does not reveal buddha-nature. Are 
they not all traces of the ox? And you? Have you 
seen 1t? Have you heard 1t? 


But even In the depths 0ƒ the deepesf Iounfains, 
How could rt hide from others tís snout turned to 
the sky? 


Despite the fact that there are so many traces of 
the ox everywhere, still you havent seen 1t. This 1s 
because you are stuck 1n the weeds of self-delusion. 
The thickets of self-delusion are choked with 
overgrowth. It does not matter how much you seek, 
how much you search; always you are buried under a 
mountain of self-delusion, choked with the weeds of 
mistaken thiñnkmnp wih the weeds of 
Iintellectualization. There 1s no way you can find the 
ox. But 1t 1s not as sad as all that. "How could tt hide 
Jrom others tfs snout turned to the sky?" says the 
V€FS€. 


181 


Cỏ non ở đây ám chỉ kinh điển diễn bày Phật tánh và 
ngữ lục chư cô đức chỉ ra lý Thiền. Thực tế kinh điển 


ngữ lục đủ chất thành núi. 


"Dày và cao” ở đây là cỏ mọc cao rậm rạp; ngọn cỏ, 
còn ướt đẫm sương, vô cùng sum sê tươi tốt. Trong 
đám cỏ non, trong mọi vật thấy nghe, không là gì 
ngoài Phật tánh thê hiện. Không phải là dấu trâu sao? 


Và bạn có thấy, có nghe chăng? 


Ví phải non sông lại sâu thắm 

Ngất trời lỗ mũi hiện ra rồi. 

Cho dù thực tế rất nhiều dấu chân trâu khắp nơi, 
nhưng bạn vẫn không thấy. Bởi vì bạn bị giam hãm 
trong đám cỏ hoang tự ngã vô minh. Làm bụi tự ngã 
vô minh dày đặc um tùm. Không biết tìm kiếm bao 
lâu; luôn luôn bạn bị chôn chặt trong ngọn núi tự ngã 
vô minh, vây kín trong cỏ hoang vọng tưởng, cỏ đại 
tri kiến. Không cách nào bạn tìm thấy trâu. Nhưng 
không việc gì phải buồn thảm. "Ngất trời lỗ mũi 


hiện ra rồi. "` cầu tụng nói như thê. 


182 


So long as yoưve seen the traces of the ox, there 1s 
no way that ox can hide 1fs snout, that nose lifted to 
the sky. Sometime or other, 1t wIll show that snout to 
everyone. So things are not really so sad, after all. 


If youve seen the tracks, then do not throw 
down your staff1n frustration and call 1t quits; follow 
up the tracks until you finally catch 1t. So long as you 
do not give up that affirmation of your vow, so long 
as you do not break your staff In frustratlon, for 
certan you will be able to catch the ox. Donft get 
điscouraged. No matter what, you must summon up 
that determination, once more push on up that 
mounfain. We are only at "Seeing the Traces", the 
second of The Ten Oxherding Pictures. You have 
been 1n the monastery for Just three months, and are 
only now at the point where you are finally starting 
{to see something like the traces of the ox. But there 
are still among you many who don't know 1 youTe 
looking at the tracks of an ox or at the tracks of a 
horse. This 1s no place to get discouraged and throw 
down your staff. 


Waka: 


Determination deep 

In the mountains 

Your efforts bear fruit. 
Tracksl 


183 


Bao lâu thấy dấu chân trâu thì không cách nảo trâu 
che giấu được lỗ mũi cao ngất trời, và ai cũng sẽ thấy 
không lúc này thì lúc khác. Vậy rốt cuộc không việc 
gì phải buồn thảm. 

Nếu đã thấy dấu, chớ thất vọng vứt bỏ gậy cầm 
tay; hãy theo tiếp dấu chân cho đến khi bắt được trâu. 
Bao lâu giữ nguyên lời nguyện không bỏ cuộc, bao 
lâu không bẻ gậy vì thất vọng, chắc chắn bạn sẽ bắt 
được trâu. Đừng chán nản. Dù sao đi nữa, bạn cần 
phải đây mạnh ý chí kiên quyết, một lần nữa hãy tiến 
bước lên ngọn núi nảy. Chúng ta chỉ mới "Thấy 
dấu", tranh số 2 trong Mười Bức Tranh Chăn Trâu. 
Bạn mới vào tu viện chỉ ba tháng, và bây giờ chỉ ở 
giai đoạn thấy vật gì giỗng như dấu trâu. Nhưng vẫn 
còn nhiều người như bạn không biết bạn thấy dấu 
trâu hay dấu ngựa. Đây không phải chỗ nản lòng và 
ném bỏ gậy cầm tay. 

Hòa Ca: 

Định rõ được sâu 

Trong núi 

Công phu thuần thục 

ÔI 


184 


How gratifying fo see a sIgn. 


Youve been repeating "Mu! Mu?” morning and 


night since the start of the training term. ` As a result, 
regardless of what you may think, your "Mu/” has 
turned 1nto the tracks of the ox. Up till now, you've 
been repeating “Mu! Mu!” as 1f 1t had no connection 
with you but now you are sfarting to see that this 
"Mu ” 1s your own “Mu”. It has turned I1nto the traces 
of the ox, your own heart-mind. Somehow 1t has 
settled into you. Remember: 


lfyou persevere day and night without break, 
Then Just one lighting of the candle of the 
Dharma 

Is at once to attain It. 


Do not let those tracks out of sipht wherever 
you go. Ponder them when you are out on begging 
rounds, when you are out doing work. If you 
persevere without break through the day through the 
nipht, then finally you are goïng to catch one brute of 
an OX. 





46 Training term: The Rinzai Zen monastery year is divided into two 
training terms, the "rain retreat—which usually begins in April, and 
the "snow retreat—which usually begins in October. In the early 
lIndian Buddhism before there were fixed monasteries, monks 
wandered from place to place except for the summer rainy season, 
during which they remained in one place continuously. The word 
ango—refers to the period of temporary residence. 
185 


Mãn nguyện dâu vết thây rôi. 


Bạn luôn đề khởi “Không! Không!" từ sáng đến 
chiều kế từ khóa tu an cư””. Hậu quả là, dù nghĩ ngợi 
thế nào, đối với bạn "Không!" đã trở thành dấu chân 
trâu. Trước đây bạn đề khởi “Không!” mà chưa tiếp 
cận nhưng giờ đây “Không!” bắt đầu là của bạn, là 
dấu chân trâu, là tâm chính mình, một điều øì an trụ 


trong nội tâm. Nên nhớ: 


Kiên trì ngày đêm không ngừng nghỉ, 

Chỉ cần một tia sáng Pháp đăng, 

Ngay đó liền đạt ngộ. 

Chớ để mất dấu dù đi đến nơi nào. Hãy tham 
cứu khi trì bình khất thực, khi lao tác. Nếu kiên trì 
không ngừng nghỉ suốt ngày suốt đêm, rồi thì bạn sẽ 


năm được tính hoang dã của trâu. 





47 Thiền viện Lâm Tế chia hai khóa tu tập an cư trong năm là “an 
cư mùa mưa (vũ an cư)” thường vào tháng 4 và “an cư mùa tuyết 
(tuyết an cư)” tháng 10. Đạo Phật xưa kia ở Ấn Độ có các tự viện 
cố định và chư tăng du phương trừ những tháng hạ mùa mưa. 
Danh từ an cư dành cho thời gian tạm cư ngụ trong chùa. 

186 


Search to the very limits of your uncertain 
heart,-- 
There, the tracks of the long lost ox. 


Well, you seem to have found the oxs tracks 
but now, no matter what you do, no matter how far 
you øo, all you find are traces. There's no sign even 
of the ox's tail. You haven't spotted even the ox's tail 
let alone that snout pointed up at the sky. You say to 
yourself, "No matter how many times I go fO sđzen, 
I Just get rung out by the bell. I give up." Even 1f this 
1s what you are thinking, there's no way out 0Ÿ 1t 
because 1f you get dragged out by the head monk, 
you wIll still have to go and do another “M⁄u/” The 
very 1dea of goIng to sanzen disgusts you. You didn't 
think 1t would come to this. How many years 1S 1t 
going to take going “Mu! Mu/” at thìs pace? You are 
completely disgusted. Thafs what you may be 
thinking but on the other side—the one who has to 
listen to all this "Mu/ Mu/” from every one of you, 
one after the other with never a change——n the end 
he gets disgusted, too. This 1s an endurance confest, a 
test of patience. Who's goIng to give 1n first? There's 
nothing to do but play the fool and, Just as always, øo 
out and search for the tracks of the lost ox. Now, 
with that attitude, go get that ox. 


+ 


187 


Tìm hết bến bờ tâm bắt định 
Chỗ đó, dấu vết bước chân trâu. 


Bạn đã thấy dấu trâu nhưng giờ đây, dù đang 
làm gì, dù đi xa đến đâu, mọi vật gặp phải đều là dấu 
vết của trâu. Không thấy dấu hiệu nào dù là đuôi 
trâu. Bạn không phát hiện được ngay cả chiếc đuôi 
dù trâu đang ngất mũi lên trời. Bạn nhủ thầm: "Dù đã 
bao nhiêu lần tham Thiền cũng mặc, không rung 
chuông nữa. Thôi, bỏ cuộc." Cho dù nghĩ như thế, 
không cách nào thoát ra vì bạn bị thủ tọa lôi ra ngoài, 
bạn vẫn phải tiếp tục đề khởi "Không!" Chính ý nghĩ 
đi tham Thiền làm bạn ghê sợ. Bạn đã không nghĩ 
tình trạng này xảy ra. Sẽ mất bao nhiêu năm tham 
khán “Không! Không!” ở mức độ này? Bạn hoàn 
toàn chán ghét. Đây là việc có thể nghĩ ra nhưng còn 
phía bên kia—người phải lắng nghe tất cả "Không! 
Không!" từ mỗi người trong bạn, từng người một mà 
chưa hề thay đổi—cuối cùng người lắng nghe cũng 
cảm thấy chán ghét. Đây là cuộc thi sức bền bỉ, bài 
kiểm về kiên nhẫn. Ai sẽ nộp bài trước? Không có gì 
ngoài việc chơi trò đánh lừa và, như mọi khi, hãy 
bước ra và tìm dấu con trâu bị lạc. Bây giờ, với thái 
độ như thế, hãy đi bắt trâu. 


+ 


188 


2.SHENG YEN 


Here the oxherder has found hoofprints of the 
ox, but the ox 1tself 1s still not to be seen. Some 
tracks go off to the east, some to the west. Others 
start and then suddenly stop, or turn, leading the 
oxherder Into all sorts of dead-end byways. SeeIng 
them, the herder becomes ever more confident that 
the ox 1s out there, and now he has an Iinkling of Just 
how he might proceed. However, he 1s still confused 


about which direction to take or which trail to follow. 


This scene depIcfs persons who have come 1nfo 
confact with an enlightened teacher or who have read 
about Chan practice in Buddhist scripture. They have 
developed a firm belief that Buddha-nature 1s real 
and that Sakyamuni Buddha and the Chan patriarchs 
experienced 1t and left valuable teachings to point the 
Way. Realzing that those who affained 
enlightenment In the past were once ordinary persons 
like themselves, they develop the confidence that 
they can accomplish this too. Nevertheless, not 
having any experIence themselves, they are not sure 


how to proceed. 


189 


2. THÁNH NGHIÊM 


Ở đây, người chăn đã tìm thấy dấu trâu, nhưng 
chính con trâu vẫn chưa thấy. Một số dấu vết ở phía 
đông, một số ở phía tây. Những dấu khác xuất hiện 
và rồi đột nhiên biến mắt, hoặc rẽ qua chỗ khác, dẫn 
người chăn vào đủ loại đường cùng. Thấy dấu, người 
chăn tự tin hơn bao giờ hết rằng trâu ở đâu đó, và 
bây giờ anh có một ý niệm chưa rõ lắm về cách tiến 
hành. Tuy nhiên, anh vẫn bối rối không biết nên đi 


theo hướng nào hoặc đi đường nảo. 


Cảnh trong tranh mô tả những người đã tiếp xúc 
với một bậc thầy giác ngộ hoặc những người đã đọc 
về hành Thiền trong kinh Phật. Họ phát triển niềm 
tin vững chắc rằng Phật tánh có thật và Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni và chư tổ Thiền tông đã chứng 
nghiệm Phật tánh và để lại giáo huấn có giá trị chỉ 
đường. Nhận biết những bậc giác ngộ trong quá khứ 
đã từng là người thường tình như mình, họ tăng 
trưởng tín tâm rằng mình cũng có thể thành tựu. Tuy 
nhiên, không có một kinh nghiệm nào, họ không biết 


phải tiên hành ra sao. 


190 


What 1s the best method to search for enlightenment? 


Precisely how 1s Chan to be practiced? 


For many people, practice at this elementary 
stage wIll be erratic. If results don't come soon, they 
may begin to have doubts and wish to change their 
methods. Sometimes they will work hard, at other 
times grow lax and drop their practice. Frequently, 
they are not at all sure 1f they are heading In the right 
direction, or making any progress at all. Sometimes, 
efforts will be rewarded and practitioners will feel 
que confident, "Yes, I definiely can achieve 
enlightenment this way.” Other times, they will feel 
completely despondent, often far worse than when 
they started. With persistent effort, however, they 
will eventually sort out the confusing array of 
hoofprmts and begin to get an idea, through 
experIence, of Just what proper practice entails. They 
wIll develop some power and skill in thelr practice, 
and with the appearance of these posIfive signs, thelr 
confidence 1n 1t wIll become more firm. 


+ 


191 


Phương pháp nào tốt nhất để tìm giác ngộ? Tu Thiền 


chính xác thì như thế nào? 


Đối với nhiều người, tu tập ở giai đoạn sơ đẳng 
này sẽ không nhất quán. Nếu kết quả không đến sớm, 
họ có thể khởi sự nghi ngờ và muốn thay đôi pháp tu. 
Đôi khi họ sẽ công phu triệt để hơn, đôi khi lơi lỏng 
và bỏ qua. Thường khi, họ không chắc chắn mình đi 
đúng hướng, hoặc có tiễn bộ chút nào không. Đôi khi 
nỗ lực được đền đáp và hành giả sẽ cảm thấy khá tự 
tin, "Vâng, tôi chắc chăn có thê đạt ngộ theo pháp tu 
này." Những lần khác, họ sẽ cảm thấy hoàn toàn 
tuyệt vọng, thường tồi tệ hơn nhiều so với lúc khởi 
sự. Tuy nhiên, với nỗ lực bền bỉ, cuối cùng họ sẽ loại 
bỏ được những dấu vết mù mờ, và thông qua kinh 
nghiệm, họ bắt đầu phát kiến yếu tổ thích đáng mà 
pháp tu đòi hỏi. Họ sẽ triển khai một số năng lực và 
thủ thuật trong công phu, và nhiều dấu hiệu tích cực 
sẽ xuất hiện, tín tâm của họ sẽ cảng vững chắc. 


+ 


192 


2.MYOKYO-NI 


Readng the Sutras and listenng to the 
teachings, the herdsman had an Inkling of therr 
message and meaning. He has discovered the traces. 
Now he knows that however varied and manrfold, 
vet all things are of the one gold, and that his own 
nature does not differ from that of any other. But he 
cannot yet distnguish between what 1s genuine and 
what fake, still less between the true and the false. 
He can thus not enter the gate, and only prov1sionally 


can 1t be said that he has found the traces. 


Here a certainn amount of new data has been 
collected already. In our case, the herdsman has 
found the Buddha's teachings and 'discovered' some 
Of his own Ingrained habits and atftitudes. He knows 
roughly in which direction he 1s to go. He has heard 
of deliverance, and wants to øo towards 1t. So his feet 
and his head have come together. He now knows 
what he 1s after, his own heart-bull; but this 1s still 
only 1ntellectual knowledge. Actually the bull has 
never been missing. But the man Thas lost sipht' — 
has become unconscIous — of his bull, and so thinks 


he must look for him outfside. 


193 


2. NI DIỆU KÍNH 


Đọc Kinh và nghe pháp, người chăn thoáng 
nhận ra thông điệp và ý nghĩa. Anh khám phá dấu 
vết. Bây giờ anh biết tuy khác nhau và đa dạng, 
nhưng tất cả đều là vàng ròng, và tự tánh nơi mình 
không khác với ai. Nhưng anh chưa thê biện biệt 
giữa đâu là thật và đâu là giả, càng không biết giữa 
chơn và vọng. Do đó, anh chưa thể vào cửa, và chỉ 
có thê nói đã thấy dấu. 

Ở đây thu thập một số đữ liệu mới. Trường hợp 
này, người chăn đã tìm gặp giáo pháp của Phật và 
'khám phá' những tập khí thái độ sâu dày của mình. 
Anh biết đại khái mình sẽ đi hướng nào. Anh nghe 
nói về giải thoát, và muốn đi về phía đó. Vì vậy, 
chân và đầu cùng nhất trí. Bây giờ anh biết đối tượng 
tìm kiếm là gì, trâu-tâm của mình; nhưng vẫn chỉ là 
tri kiến. Thật ra trâu chưa bao giờ thiếu vắng. Nhưng 
người chăn 'đã mất dấu——bất giác— không biết trâu 


nơi mình, vả vì vậy nghĩ răng mình phải tìm ở ngoài. 


194 


Because we make concrete pIctures of what 'I 
want' and chase after them, we make mistake after 
mistake. StilHl, and In spite of all the mistakes, a real 
compulsion — I1nborn urge — forces the lifelong 
quest after the own heart. It 1s piftiful, ludicrous 
really, and yet so wonderful and mysferIous, this our 
desperate looking for something that has never gone 
missing! 


In this the heart 1tself connives. In 1s desire fo 
be rediscovered, 1t stages self-portraits! From time to 
time 1t seems to Jump out from our chest and make 
1fself perceptible by draping 1tself like a shimmering, 
fascinating veil over something which now beckons 
from outside and 1s of Irresistible allure. After all, 
one cannot exIst without a heart, and I1f one's very 
heart 1s thus perceived as oufside, one cannot help 
but go afier it — with which we are 1n the reglon of 
the Fires, of the afflicting passions, 1n short, of 
delusion. 


I once heard a Thai teacher describe such 
delusory afflictions. Chuckling, he told us, "There are 
silly monks, too, and [ shall tell you of one of them, 
ha, ha! He was sitting 1n his little meditation hut in 
the dark of night, when suddenly he saw Jumping 
before him a beautiful golden ball that rolled away 
Into the Jungle. 


195 


Bởi vì tạo ra tranh ảnh cụ thể về vật 'tôi muốn' 
và đuôi theo, chúng ta đã sai lầm và tiếp tục sai lầm. 
Tuy nhiên, bắt chấp mọi sai lầm, có một sự ép buộc 
thực sự—sự thôi thúc bâm sinh—thúc bách tìm kiếm 
suốt đời con tim chính mình. Thật đáng thương, thực 
sự lố bịch, nhưng thật tuyệt vời và ân nhiệm, chúng 
ta truy tìm tuyệt vọng một vật chưa hề mất tích! 


Con tim tự đồng tình trong sự truy tìm, trong ý 
muốn khám phá lại, tự dàn dựng chân dung mình! 
Thỉnh thoảng con tim đường như nhảy ra khỏi lồng 
ngực và tự làm cho dễ nhận diện bằng cách phủ lên 
một tắm màn lung linh, hấp dẫn trên một vật đang 
vẫy gọi từ bên ngoài và có sức lôi cuốn không thể 
cưỡng lại. Rốt cuộc, con người không thể hiện hữu 
mà không có trái tim, và nếu nhận thấy trái tim ở 
ngoài thì không thể không lao theo đuổi bắt—như 
thế chúng ta đang sống trong biển Lửa của phiền não 
si mê, nói gọn là mê vọng. 

Tôi đã từng nghe một vị giáo thọ người Thái mô 
tả phiền não mê vọng như vậy. Cười khúc khích, 
thầy nói với chúng tôi, 'Cũng có những vị sư ngớ 
ngân, và tôi sẽ kế ra một vị, ha, ha! Sư đang ngồi 
trong căn lều Thiền nhỏ của mình trong đêm tối, đột 
nhiên Sư thấy một quả bóng vàng tuyệt đẹp nhảy 
trước mặt rồi lăn vào rừng. 


196 


It was so beautiful, and he ran after it. The ball kept 
rolling, and whenever the monk nearly caught up 
with 1t and tried to catch 1t, It rolled away a little 
faster. He kept after 1t as it rolled here and there all 
through the Jungle on ever more entangled paths. 
Once he nearly caught 1t, but 1t Jumped out of reach 
up a tree, that beautiful golden ball. He climbed after 
1t, for he knew he had to have 1t — life was not worth 
living without; 1t was too beautiful, enthralling! So 
he had to go after it, shinning up that tree. The 
golden ball got higher and higher and then started to 
roll along a big branch with the monk still in hot 
pursuit. The branch started to sway perilously under 
the weight of the monk, and at that, the golden ball 
vanished. 'Coming to himself' again, the monk found 
himself high up 1n a tree on a very exposed branch 
and was terrified. He could not climb down; In fact, 
he dared not move, and yelled for help. He had to 
call for hours until the other monks heard and helped 
him down. What had happened? Ha, ha! — one does 
not let one's heart run away from one!" 


Usually 1t takes a very dangerous moment or 
ufter exhaustion for the heart to Jump back agaIn; this 
1s why the monk on his perilous branch lost sight of 
the golden ball. 


197 


Quả bóng thật đẹp, và Sư đuôi theo. Quả bóng tiếp 
tục lăn, và khi nào Sư gần như bắt kịp và cố gắng 
chụp lấy, quả bóng lăn nhanh hơn một chút. Sư tiếp 
tục đuôi theo quả bóng lăn đó đây khắp cánh rừng 
trên những con đường càng lúc càng chẳng chịt. Có 
lần Sư suýt chụp được, nhưng quả bóng nhảy thoát 
phóng lên cây, quả bóng vàng tuyệt đẹp này. Sư leo 
lên cây tìm bắt, vì biết rằng mình phải có quả bóng— 
sẽ không đáng sống nếu thiếu nó; nó quá đẹp, hấp 
dẫn vô cùng! Vì vậy, Sư phải đuôi theo, tiến sát cội 
cây. Quả bóng vàng ngày cảng lăn cao hơn và sau đó 
lăn dọc theo một nhánh cây to cùng với nhà sư vẫn 
đang rượt nà. Cành cây bắt đầu lắc lư một cách nguy 
hiểm dưới sức nặng của nhà sư, và lúc đó, quả bóng 
vàng biến mất. 'Phản quan tự kỷ (quay về chính 
mình),' nhà sư thấy mình trèo lên cây ở trên cảnh 
nhánh chĩa ra ngoài và hoảng sợ. Sư không thể trèo 
xuống: thực tế, Sư không dám cử động, và hét to cầu 
cứu. Sư phải kêu gọi hàng giờ cho đến khi các nhà sư 
khác nghe thấy và giúp Sư trèo xuống. Chuyện gì đã 
xảy ra? Ha, hal—người ta không để trái tim chạy ra 
khỏi mình!! 

Thông thường phải mất khoảnh khắc rất nguy 
hiểm hoặc kiệt sức hoàn toàn để trái tim đập nhảy trở 
lại; đây là lý do tại sao nhà sư trên nhánh cây nguy 
hiểm mất dấu quả bóng vàng. 


198 


And when he 'woke up, was friphtened at seeing 
where he was! It 1s the same with us, too. And such 
bewitchment or 1fs opposife can last a very long time. 
That monk was lucky. 


How often does our heart Jump out and we 
pursue the shimmering obJect that keeps rolling from 
us or before us? Profit, fame, a new hat, the best 
sports car, a house, the beloved, Enliphtenment, 


Sator1 — or whateverl 


How can we find that heart, for 1t 1s not always 
in the form of a golden ball, 1s 1t? Sometimes 1t 1s 
very different from one. So what 1s this heart? 


Bodhidharma's famous stanza states, 


'A special transmission outside the teachings. 
Not depending on written words. 
Directly pointing to the human heart, 


Seeing 1nfo 1s nature and becoming Buddha.' 


Seeing Into the nature of the human heart 1s 
becoming at one with 1t, with 1s inherent energy 
which, remembering that golden ball, 1s tremendous. 
Since we somehow belong together, 1t forces us to øO 


after 1t; we cannot help but do so. 


199 


Và khi tỉnh dậy', hoảng hốt thấy mình ra nông nỗi! 
Chúng ta cũng vậy. Và sự hoang mang này hoặc 


ngược lại có thể kéo dải rất lâu. Sư thật may mắn. 


Biết bao lần trái tim chúng ta nhảy ra và chúng 
ta chạy đuổi vật lung linh mãi trôi lăn khỏi mình hay 
trước mắt mình? Lợi, danh, một chiếc mũ mới, xe 
hơi kiểu thê thao hạng nhất, một ngôi nhà, người yêu 


dâu, giác ngộ——hoặc còn gì nữa! 


Làm thế nào chúng ta có thê tìm thấy trái tim 
này, không phải luôn luôn mang hình một quả bóng 
vàng sao? Đôi khi lại khác hắn. Vậy trái tim này là 


gì? Câu kệ nôi tiêng của tô Bô-đê Đạt-ma, 


“Bất lập văn tự (Chẳng lập văn tự 

Giáo ngoại biệt truyền Truyền riêng ngoài giáo 

Trực chỉ nhântâm Cjỉ/hăng tâm người 

Kiến tánh thành Phật 7háy ánh thành Phát.) 

Thấy tánh nơi tâm người là hiệp nhất với thể 
tánh, với năng lượng bản hữu, và năng lượng này gợi 
nhớ quả bóng vàng, thật là siêu vĩ. Vì dù sao chăng 
nữa chúng ta cũng tương tác tương duyên, nên buộc 
phải theo đuôi thê tánh nơi tâm người; phải tác hành 
thôi. 


200 


While deluded by Its play of forms — the golden ball 


— 1t misleads, like a w1ll-o'-the-w1sp. 


So we can take 1t that the human heart — 
obviously by this we do not mean the physical organ 
— 1S actually nothing but tremendous energy. But 
not the human heart only; this energy (we call 1t 
'energy' for want of a better word) 1s the original 
nature or true nature of all that 1s. It funcflons as 1s 
appropriate to the form —— In a mouse as a mouse, 1n 
a hungry ghost as a hungry ghost. In spring the first 
blades of crocus seemingly plerce through the still 
half-frozen ground — yet when touched they feel as 
soft as fine haIr; what g1ves them the strength? When 
their season comes, they move and push, obeying 
ther own nature, which 1s also Nature with which 
they are 1n accord. In their season, the petals unfold 
— that 1s the way they are: thelr nature and Nature 
are one. Even 1f blighted, they still fulfilI themselves, 
obeying theIr nature and Nature — for the two are 
not two but one. In the human realm this 1s litfle 
understood and offen badly msinterpreted or 
misused because we are not inhabitants of the human 


realm but vagranfs through all six states of berng. 


201 


Trong khi mê vọng vì trò chơi của sắc tướng—quả 


bóng vảng——giông như đô ma trơi, sẽ lừa mình. 


Vì vậy, chúng ta có thể hiểu răng tâm người— 
rõ ràng không phải theo nghĩa quan năng vật lý— 
thực sự không có gì ngoài năng lượng lớn lao. 
Nhưng không phải chỉ trái tim con người thôi; năng 
lượng nảy (chúng tôi gọi "năng lượng" vì danh từ 
này hay hơn) là bản tánh hoặc chân tánh của tất cả 
đang hiện hữu. Năng lượng này có chức năng phù 
hợp với hình tướng——nơi loài chuột là con chuột, nơi 
ma đói (ngạ quỷ) là ma đói. Mùa xuân, những chiếc 
lá nghệ tây đầu tiên dường như xuyên thủng nền đất 
dù phân nửa còn đóng băng——nhưng tay chạm vào có 
cảm giác mềm như làn tóc mịn; Điều gì mang lại sức 
mạnh cho lá nghệ? Đúng thời, lá nghệ động đậy và 
mọc lên, tuân theo tự tánh, cũng phù hợp với Thiên 
Nhiên. Đúng mùa, nghệ nở hoa— đúng cách như 
đang là: tự tánh và Thiên Nhiên là một. Ngay cả khi 
hư hoại, hoa nghệ vẫn tự hoàn thành, tuân theo tự 
tánh và Thiên Nhiên—vì cả hai không phải hai mà là 
một. Trong cõi người, sự kiện này ít được hiểu và 
thường bị hiểu sai hoặc sử dụng sai bởi vì chúng ta 
không phải là cư dân ở cõi người mà phiêu bạt qua 
tất cả sáu cảnh giới. 


202 


Actually, 1t 1s Just this misunderstanding which 1s the 
delusion that seemingly binds us onto the Wheel of 


Becomnng, of Change. 


But back to the crocuses — the strenegth to push 
through the hard ground 1s not theirs' but 1s the 
whole force, strenegth, energy, or power of Nature 
with which they are 1n harmony, and which functions 
also in their nature. So they are In accord with 
Nature, with what 1s, the seasons and conditions. 
Crocuses are not desert flowers. Unlike us, they are 
not blindly Impulsive, self-biased. We are again 
reminded that the passions are the Buddha-Nature 
and the Buddha-Nature 1s the passions'. The sense of 
I, which warps the energy 1nfo the afflicting passions, 
1S also the basic delusion which works our suffering 
by binding us onto the Wheel of Becoming or 


Change; while thus I-biased, we are less than human! 


As an Ideal to strive towards, a Chinese ClassIc, 
the 7o Te Ching (The Way and 1ts Virtue/Power) 
describes this harmony, by virtue of which the 
strength or power of Nature can function freely in the 


1ndividual form. 


203 


Thật ra, chính sự hiệu lâm này là mê vọng trói buộc 


chúng ta vào Vòng Luân Hồi của Vô Thường. 


Nhưng trở lại với hoa nghệ—sức mạnh để mọc 
thủng mặt đất cứng không phải là 'của hoa' mà là 
toàn bộ sức mạnh, năng lượng hoặc khí lực của 
Thiên Nhiên mà hoa nghệ hòa hợp và cũng hoạt 
dụng trong thể tánh của hoa. Vì vậy, hoa phù hợp với 
Thiên Nhiên, với tính như thị, mùa màng và hoàn 
cảnh. Hoa nghệ tây không phải là hoa sa mạc. Khác 
với chúng ta, hoa không bốc đồng một cách mù 
quáng, ngã chấp. Một lần nữa chúng ta lại được nhắc 
nhở rằng 'Phiền não tức Bồ-đề (Phật tánh) và Bồ-đề 
(Phật tánh) tức phiền não'. Cảm thức có cái Tôi sẽ tải 
năng lượng vào phiền não si mê cũng là vô minh căn 
bản khiến chúng ta đau khổ vì trói buộc vào Vòng 
Luân Hồi hoặc Vô Thường: trong khi ngã-chấp, 
chúng ta tệ hại hơn loài người! 

Là một lý tưởng để phấn đấu, tác phâm cô điển 
Trung Hoa Đạo Đức Kinh, mô tả sự hài hòa giữa 
Đạo và Đức, nhờ đức của sự hải hòa mà năng lực của 
Thiên Nhiên có thể hoạt dụng tự do dưới hình tướng 


cá nhân. 


204 


'Man obeys the laws of earth. Earth obeys the laws of 
Heaven. Heaven obeys the laws of Tao. Tao obeys 
the laws of 1ts own Nature.' In the case of sentient 
beings like us, harmony with nature 1s harmony with 
the human heart (not mine), and this 1s what 
Bodhidharma stresses, 'Directly pointing to the 
human heart, seeing 1nto 1fs nature, and becoming 
Buddha.' This seeing 1s to be understood as once 
again becoming one with that nature, and thus once 
more being in harmony with 1t and hence also with 
the strength or power that 1s 1s function. Nothing can 
be said of the Nature 1tself; 1t 1s perceptible only in 
1s funcfion. Ïf 1s not, repeat not, an Ï seeing 1nfo any 
nature, either mine or other; all this 1s merely 
intellectual entertainment which cannot bring 


deliverance or Insight. 


Harmony with nature 1s harmony with all that 
1s, hence with the way all things really are as well as 
with the human heart. This profound relationshIp 1s 
what the 1nsipht of the Buddha entails, 1s the 


Dharma. 


205 


'Người tuân theo luật đất. Đất tuân theo luật trời. 
Trời tuân theo luật Đạo. Đạo tuân theo luật Tự 
Nhiên.' Trường hợp chúng sinh như chúng ta, hòa 
hợp với thiên nhiên là hòa hợp với tâm người (không 
phải tâm của riêng tôi), và chỗ này tô Bồ-đề Đạt-ma 
đã nhắn mạnh, “Chăng lập văn tự/Truyền riêng ngoài 
giáo/Chỉ thắng tâm người/Thấy tánh thành Phật.” Sự 
kiện thấy tánh một lần nữa nên hiểu là hiệp nhất với 
thể tánh, và do đó một lần nữa hài hòa với thể tánh 
và do đó cũng với sức mạnh hoặc năng lực là hoạt 
dụng của thê tánh. Không điều gì có thể nói về chính 
Thiên Nhiên mà chỉ cảm nhận được qua tính hoạt 
dụng. Không phải, xin lặp lại, không phải cái Tôi 
thấy tánh, dù là thể tánh nơi tôi hay nơi người khác; 
tất cả việc này chỉ đơn thuần là giải trí tri kiến không 
thê mang lại giải thoát hay tuệ giác. 

Hài hòa với thiên nhiên là hài hòa với tất cả 
đang hiện hữu, do đó trong cung cách mọi sự vật 
thực sự đang hiện hữu chăng khác gì tâm người. 
Tương quan uyên thâm này là tuệ giác Đức Phật yêu 


cầu, là Pháp bảo. 


206 


To come I1nto harmony with this nature, with this 
Dharma, and with the way 1t works, 1s what the heart 
yearns for. Insight Into 1t also re-links again with the 
full power of the human heart that 1s at one with 
Nature. It 1s only my lopsided, partial seeing, my 
makIng 'eraven Images' such as a golden ball, that 
sends me running after gain and fame, blinding and 


entangling me agaIn and again. 


So In Picture 2 the man 1s now truÌy on his way. 
But though we may have heard of heart and 
harmony, and also of the deceptive golden ball, more 
often than not we first come I1nto contact with the full 
energy of the human heart as something quite 
different. We are Inevitably entirely unprepared for 
such an encounter with this power — conscIously, 


that 1s, for actually we are not unfamiliar with 1t! 


What happens truly when, rushimng round a 
Corner, we run Iinto each other and inadvertently you 
tread on my toe? When the pain sears through the 
body, who will feel, "Well 1t Just hurts,' with truly no 
other feeling than Just the pain, and try to deal with 
that? 


207 


Hài hòa với tánh, với Pháp và với cung cách tác 
hành, là điều tâm mong mỏi. Tuệ giác chiếu sâu vào 
tâm cũng liên kết lại một lần nữa với toàn bộ sức 
mạnh của tâm người đang hài hòa với Thiên Nhiên. 
Chỉ vì cái thấy thiên lệch từng phần của tôi, việc tôi 
tạo ra những 'hình ảnh ghi khắc' như quả bóng vàng, 
khiến tôi đuổi theo danh và lợi, làm mờ mắt và trói 
buộc tôi nhiều lần. 

Vì vậy, trong Tranh số 2, người chăn bây giờ 
đang trên đường đạo thực sự. Nhưng mặc dù có thê 
đã nghe nói về tâm và sự hài hòa, và cả quả bóng 
vàng dối gạt, thường khi chúng ta tiếp xúc đầu tiên 
với năng lượng tròn đầy của tâm người như một điều 
khác hắn. Chúng ta chắc chắn hoàn toàn không 
chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ như vậy với năng lực 
này—trên mặt ý thức, vì thực sự chúng ta chưa từng 


xa lạ! 


Điều gì xảy ra thực sự khi, vội vã quẹo qua góc 
đường, chúng ta tình cờ đụng nhau và vô tình bạn 
giầm lên ngón chân tôi? Khi cơn đau lan khắp thân, 
ai đau, 'Ô chỉ đau thôi", thực sự không có cảm giác 


nào khác ngoài cơn đau, và cô găng đôi phó? 


208 


That may be on the sixth remove; but 1f aware and 
honest, what 1s the first reaction to that sudden 
encounter and searing pain, the natural reaction? 
Even I1f able to restrain the hand and tongue (which 
means remaining outwardly at least human and not 
becomnng a fighting demon all out), something snorts 
up at that moment, does 1t not, at the Impact and 
pamn? And what thus snorts up 1s not tame, nor 1s If 
something paltry. There 1s a strength and wildness 1n 
1t that 1s certainly not human. We must never forget 
that. But splendid 1t 1s, and intensely alive; 1t 1s also 


highly dangerous. 


To learn to deal with this as the first 
manmifestatlon of the bull, as 1fs traces, 1s extremely 
difficult, because when 1t snorts up with such power, 
I am no longer therel Thus I never can witness 1t. 
This 1s the difficulty at PIcture 2. The man looks for 
a golden ball and does not realise what the wild 
(black) heart-bull actually looks like. Rather, he 
looks for somethimg great, for beauty, for the 
Buddha's virtue, power and Insight — not for the 


snorting eruptions that occur umpfeen times a day! 


209 


Đây có thê lần thứ sáu phải làm hết đau; nhưng nếu 
tỉnh giác và trung thực, phản ứng đầu tiên đối với sự 
đụng chạm đột ngột và đau đón là gì, một phản ứng 
tự nhiên? Ngay cả khi có thê kiềm chế tay và lưỡi (có 
nghĩa bên ngoài ít nhất giữ được tính người và không 
thành một con quỷ háo chiến), có khịt mũi lúc đó, 
phải không, không bị ảnh hưởng đau đớn? Và sự 
kiện khịt mũi không phải thuần hóa, cũng không phải 
nhạt nhẽo. Có sức mạnh và tính hoang dã trong đó 
chắc chắn không phải là tính người. Chúng ta không 
bao giờ được quên điều này. Tuy tuyệt vời, và đầy 


sức sông; cũng rât nguy hiêm. 


Đề học cách đối phó với sự kiện trên như là 
biểu hiện đầu tiên của trâu, xem như dấu vết, thật vô 
cùng khó khăn, bởi vì khi trâu khịt mũi mạnh bạo 
như vậy, tôi không có mặt ở đó nữa! Vì vậy, tôi 
không bao giờ có thể chứng kiến. Đây là khó khăn ở 
bức tranh số 2. Người chăn tìm kiếm quả bóng vàng 
và không nhận ra trâu-tâm hoang dã (đen đúa) thực 
sự hình dáng thế nào. Thay vì thế, anh tìm một điều 
gì tuyệt diệu, nét đẹp, kiếm đức hạnh, năng lực và 
tuệ giác của Phật—không phải việc khịt mũi um sùm 


xảy ra nhiều lần trong ngày! 


210 


So, to bepin with, he cannot even find the traces. Nor 
does he want to see them, for 'Ï am not like that! 
'Well, I know I am not perfect,' say I modestly but 
deep Inside me 1s nevertheless a conviction that IÏ am 
the hub and centre of the universe, though modesty 
forbids me from sayIng so. [ mean, I am not exactly a 
wlld anmal, am I? I am fatrly reasonable, quite 
decent really, and have no quarrel with you — but 
why did you tread on my toe? I would not have 
suffered such an uproar I1f you had been Just a bịt 
more careful. Look what you have done to mel Hurt 
me, even made me lose my temper! You may not 
have done 1t Intentionally, but clearly 1t 1s your fault 


that this has happened to me, not mine! 


Now Just stop and look. Have I ever had such a 
snorting uproar? [ am I1nclined to deny 1t — with 
øood consclence perhaps, because at the moment I 
have forgotten that such uproars occur offen enouph. 
And because I feel that I ought not to have them, I do 
not want to take responsibility for them and so I 


blame you as 'my' scapegoat. 


211 


Vì vậy, bước đầu, thậm chí anh không thể tìm thấy 
dấu vét. Anh cũng không muốn thấy dấu vết, vì 'Tôi 
chăng giống thế!' 'Vâng, tôi biết mình không hoàn 
hảo', tuy nói khiêm tốn nhưng tận đáy lòng tôi vẫn 
tin chắc mình là trung tâm và cái rốn của vũ trụ, mặc 
dù nếu khiêm hạ thì tôi không nên nói như vậy. Có 
nghĩa tôi không hăn là loài động vật hoang dã, phải 
không? Tôi khá hợp lý, thực sự khá đàng hoảng và 
không tranh cãi với bạn—nhưng tại sao bạn lại giẫm 
lên ngón chân tôi? Tôi sẽ không phải chịu đựng ồn 
náo như vậy nếu bạn cần thận hơn một chút. Nhìn 
xem bạn đã gây cho tôi gì đây! Làm tôn thương tôi, 
thậm chí khiến tôi mắt bình tĩnh! Có thể không cố ý, 
nhưng rõ ràng đó là lỗi của bạn đụng vào tôi, không 
phải lỗi tôi! 

Bây giờ chỉ dừng và nhìn. Tôi có bao giờ cất 
tiếng khịt mũi như vậy chưa? Tôi muốn phủ nhận— 
có lẽ với thiện tâm, bởi vì lúc này tôi đã quên là việc 
ồn náo như vậy cũng hay xảy ra. Và vì thấy không 
nên đề xảy ra nữa, không muốn chịu trách nhiệm và 


vì vậy tôi đồ lỗi cho bạn là 'vật tê thần' của tôi. 


212 


And because of this 'hiding', the energy has always 


remained primitive, wild, not 'brought up'. 


A Zen poem precisely describes this situafion. 
We may think of a man who has trained a little, has 
heard of the Buddha's Way of deliverance, wanfs to 
walk 1t, and so 1s having no truck with those snorfers. 
He 1s now determined to meditate, the hopeful 
escape away from all snorters. But — and this 1s now 
the poem —— 'On a lotus leaf sits a frog, leøs crossed, 
hands folded, back straipht, motionless, deep 1n 
medhitation. Behind him rears up a huge snake. Does 
he know? Does he not know? Ôn the lotus leaf sits a 
frog, leps crossed, hands folded, back straipht, 
motionless, deep in meditation — WATTCH OUT" 


Do we watch out? Do we turn round and 
recogmize the snake as ourselves? Have we the 
strength, the courage to say, 'Yes, that 1s also me,' 
and to do something with 1t? Instead of being once 
more øgobbled up by the snake? That serpent has truÌy 
been with us since the days we lost paradise. The 
snake mythology 1s a fascinating one; 1fself 'unseen' 
— 'Get thee behind me, Satan' — and "There are 
none so blind as those who do not wish to see' — If 
Just keeps on gobbling up the frog. 


213 


Và bởi vì 'trôn tránh' như vậy, năng lượng vân còn 


nguyên si, cả tính hoang đã, sẽ không 'bôc lên. 


Có bài thơ Thiền mô tả chính xác tình huống 
này. Chúng ta có thể nghĩ về một người đã từng tu 
tập, đã nghe về Phật đạo giải thoát, muốn tiến vảo 
đạo và không có xe kéo với loài khiịt mũi như thế. 
Bây giờ anh quyết tâm Thiền định, hy vọng thoát 
khỏi loài khịt mũi. Nhưng—và đây là bài thơ—"Irên 
chiếc lá sen con ếch ngồi, hai chân bắt chéo, chắp hai 
bàn tay, lưng thắng, bất động, lắng sâu vào Thiền. 
Sau lưng có con rắn lớn. Éch có biết không? Không 
biết à? Trên chiếc lá sen con ếch ngồi, hai chân bắt 
chéo, chấp hai bàn tay, lưng thắng, bất động, lắng 
sâu vào Thiền ——COI CHỪNG!" 


Chúng ta có coi chừng không? Có quay lại và 
nhận ra con rắn là chính mình không? Có đủ sức 
mạnh, can đảm để nói, 'Vâng, rắn cũng là tôi,' vả 
phải làm gì với nó? Thay vì một lần nữa bị rắn cắn? 
Con rắn này thực sự đã ở bên cạnh kế từ ngày chúng 
ta lạc mất thiên đường. Thần thoại rắn thật hấp dẫn; 
tự nó 'vô hình —'Hãy đứng sau lưng tôi, Sa-tăng—— 
và 'Không ai mù quáng đến đỗi không mong nhìn 


thây—răn cứ nhai nghiên con êch. 


214 


Thus the seeming bondage of the Wheel, bondage by 
the afflicting passlons. But there 1s also the wIsdom 
Of the serpent, and of the snake that 1s portrayed as a 
circle, with 1fs taIl 1n 1s own mouth, devouring 1tself 
as well as ever continuing. What better symbol do we 
need to point at the possibility of transformation of 


the serpent power 1nto the 'WIsdom Gone Beyond'? 


The Buddha found the Way out of afflictions 
and suffering. In the above analogy this begins when 
the frog takes heed and looks at the snake, and the 
snake looks at the frog, and they suddenly recogn1ze 
each other. Then they begin to have respect as well 
as tolerance for each other. But though theIr families 
are fairly close, both have to change a good deal until 


they finally can merge Into one. 


So the man looking for the traces finally 
stumbles upon them —— not In the sublime scriptures 
where he thought they were, far above everything 
that bothers him. The traces are right in the middle of 
daily life, amid our daily chores, troubles and hang- 
ups, and they are conspIcuous. Once they have been 
found and acknowledged as the traces of the bull, 


wherever I look, there are traces everywhere. 


215 


Do đó, có sự ràng buộc của Vòng Luân Hồi, do 
phiền não si mê trói chặt. Nhưng cũng có trí tuệ của 
con rắn và con rắn được miêu tả như một vòng tròn, 
ngậm trong miệng chiếc đuôi, tự nuốt chứng tiếp tục 
như thế. Chúng ta cần biểu tượng nào hay hơn chỉ ra 
khả năng biến đổi năng lực con rắn thành 'Trí tuệ 


Bát-nhã? 


Đức Phật đã tìm ra con đường thoát khỏi phiền 
não và đau khổ. Tương tự như trên, việc này bắt đầu 
khi con ếch chú ý và nhìn con rắn, và con rắn nhìn 
con ếch, và cả hai đột nhiên nhận ra nhau. Sau đó, cả 
hai bắt đầu tôn trọng và bao dung lẫn nhau. Nhưng 
mặc dù gia đình khá thân, cả hai phải thay đổi thỏa 


thuận tốt cho đến khi cuối cùng có thê hiệp nhất. 


Vì vậy, người chăn tìm dấu cuối cùng vấp phải 
dâu— không phải trong kinh sách cao siêu như anh 
nghĩ, chỗ cao xa khỏi mọi sự phiền nhiễu mình. Dấu 
vết thì ngay đây giữa cuộc sống hằng ngày, giữa 
công việc đời thường của chúng ta, rỗi rắm và khó 
chịu, và dễ thấy dễ biết. Một khi tìm thấy và thừa 
nhận là dấu trâu, nơi nào mở mắt, tôi đều thấy dấu 


khắp nơi. 


216 


That produces the first serlous upset 1n the practice. 


'What have I let myself in for? Ï am getting 
worse I1nstead of betterl This 1s not leading out of 
suffering.' But factually this only goes to show that 
the practice works. For If 1s not that I am getting 
worse, 1t 1S only that I am beginning to see what 
actually 1s there, and always has been there. Little by 
litle the defence screens behind which I habitually 
hide myself are begInning to give way and dissolve; 
and with that a Íirst awareness arises of what 


formidable task 1s ahead. 


Much energy 1s needed for that task. And there 
IS also the need to examine those traces most 
carefully. First of all, beware of golden balls, for 
these are the most dangerous and treacherousl Ít 1s 
much better Just to look for the ordinary traces of 
losing one's temper; of greediness; of refusal and 
resentment; of passionate, stubborn, opinionated 
flare-ups, however small or TJustified'. So agam, 
rather than being deceived by a golden ball, the 
ordinary traces of 'dont wanf, 'dont like, 'wont, 


'must have' are øood enouph to start with. 


217 


Như thế trong công phu sẽ tạo ra đảo lộn đầu tiên 


nghiêm trọng. 


'Tôi đã dấn mình vào việc gì? Tệ hơn hay tốt 
hơn! Việc này không dẫn đến thoát khổ.' Nhưng thực 
tế chỉ cho thấy răng công phu đắc lực. Vì không làm 
tôi tệ hại hơn, chỉ khiến tôi bắt đầu thấy điều gì thực 
sự ở đây, và luôn luôn có mặt. Dần dần những màn 
hình phòng thủ tôi thường ân mình phía sau bắt đầu 
rạn nứt và tan biến; và tiếp theo là sức tỉnh giác khởi 
phát đầu tiên đối với bổn phận sự siêu vĩ trước mặt. 

Cần nhiều năng lượng cho bổn phận này. Và 
cũng cần xem xét những dấu vết rất cân thận. Trước 
hết, hãy cảnh giác với những quả bóng vàng, vì đây 
là vật nguy hiểm và hiểm nghèo nhất! Tốt nhất chỉ 
nên tìm kiếm dấu vết bình thường việc mắt bình tĩnh; 
tham lam; từ chối và oán giận; si mê, bướng bỉnh, 
bực bội ngoan có, đù nhỏ hay 'chính đáng.' Vì vậy, 
một lần nữa, thay vì bị quả bóng vàng lừa dối, những 
dấu vết thông thường của 'không muốn', 'không 


thích', 'thôi', 'phải có' cũng đủ đề khởi tu. 


218 


They are also of an energy potential that can Just 
about be endured, without beIng carried away at least 
to some extent. It 1s a twenty-four hour occupation to 
be open to the Iimpact of such traces; that 1s 'looking 
for the traces' honestly, not denying them or blaming 
somebody else, wanting to seem better than I 
actually am. For the traces of the bull do not sign1fy 
an enemy that should be got rid of, but rather 
precious energy of sufficlent power to grind, burn or 
singe away 'F. This powerful energy, being much 
stronger than L, needs to be approached religiously, 
respectfully, with folded hands, "The Fires still burn, 
I am still here, please burn me away.' That 1s what 
purification really means im the religious life, and 
why bowing 1s so Important. Only the preclous 
energy that flares up 1n the Fires has the strength 
actually to change I, and rtself also changes 1n that 
process. So follow those traces gratefully but 
carefully, and gently — that 1s the purpose of the 


€X€FCISe, 


When we started searching for the bull, we had 
'1deas', that 1s, mental pictures about him which 


prevented recognrfion. 


219 


Tất cả đều có tiềm năng kiên trì, mà không phải phát 
triển xa hơn ở mức độ nào đó. Đây là phận sự hai 
mươi bốn giờ (hằng ngày) để mở ngõ cho dấu vết tác 
động; đó là "thây dấu" một cách trung thực, không 
phủ nhận dấu vét hoặc đồ lỗi cho người khác, muốn 
sự việc tốt hơn hiện trạng tôi đang là. Vì dấu trâu 
không biểu thị một kẻ thù phải loại trừ, mà là năng 
lượng quý báu đủ sức mạnh để nghiền nát, đốt cháy 
hoặc tiêu diệt 'cái Tôi.' Năng lượng mạnh mẽ này, 
mạnh hơn tôi rất nhiều, cần được tôn giáo tiếp cận, 
chắp hai tay trân trọng, 'Ngọn lửa vẫn cháy, tôi vẫn ở 
đây, xin hãy đốt tôi đi.' Đó là ý nghĩa thanh lọc thực 
sự trong đời sống tôn giáo, và tại sao lễ lạy quan 
trọng đến thế. Chỉ có năng lượng quý báu bùng lên 
trong Lửa mới có sức mạnh thực sự chuyên hóa tôi, 
và cũng tự biến đổi trong tiến trình này. Vậy, hãy 
nương theo dấu trâu với lòng biết ơn nhưng cân trọng 


và nhẹ nhàng—đó là mục đích bài tập. 


Khi bắt đầu tìm trâu, chúng ta có 'ý kiến', đó là 
những bức tranh tâm linh về người chăn đã cản trở 


sự nhận biết. 


220 


©r 1t could also be said that the bull was hiding 
behind these pictures, or that he was hidden behind 
them — both apply. 


When we suddenly stumble across him, If 1s 
uncommonly difficult to recognize the heart-bull, 
though actually he has never been absent. Even 1f 
searching for him, we tend to look 1m Just one 
direction and so usually miss him; and when he 1s 
actually there in front of us, we refuse to see him 


because we are blinded by the veils of our delusion. 


Thus finding the traces 1s not easy. Moreover, If 
takes preat couragøe actually to recognIze the traces, 
to affirm and verIfy them as such, and say, 'Yes, that 
1S Of the heart-bull, 1s me.' But this means abstaining 
fom our usual scapegoat evasions of blaming 
somethng or somebody else —— you, the 
circumstances, the establshment, or whatever, 


anything rather than my cherished opInions! 


I had been In Japan five years when a friend at 
home, who was having a very difficult time, wrote to 
me, 'You In your cloistered peacel What do you 


know of the problems that beset us 1n the world?" 


221 


Hoặc cũng có thê nói răng trâu đang ân mình sau 
những bức tranh, hoặc người chăn ân núp phía sau—— 


áp dụng cho cả hai. 


Khi bất ngờ vấp ngã vào trâu, thật khó nhận ra 
trâu-tâm, dù thực sự chưa bao giờ thiếu vắng. Ngay 
cả khi tìm trâu, chúng ta có xu hướng chỉ nhìn theo 
một hướng và vì vậy thường vuột mất; và khi trâu 
thực sự ở đó trước mặt mình, chúng ta mờ mắt không 


thấy trâu vì bị màn tối vô minh che phủ. 


Do đó, việc tìm dấu trâu không dễ dàng. Hơn 
nữa, thực sự cần dũng lực để thấy dấu, để khẳng định 
và xác minh, và nói, 'Vâng, đó là trâu-tâm, là tôi.' 
Nhưng ở đây có nghĩa tránh né hành vi lừa dối thông 
thường của mình để đồ lỗi cho việc gì hoặc ai đó— 
chính ông, hoàn cảnh, tổ chức, hoặc bất cứ việc gì, 
bất cứ điều gì, không phải là ý kiến ấp ủ của tôi! 

Tôi đã ở Nhật Bản năm năm khi người bạn 
trong nhà, đang gặp khó khăn, viết thư cho tôi, 'Bạn 
trong tu viện an bình! Có biết chăng những vấn đề 


trên thế giới đang bủa vây chúng ta?" 


222 


He knew that as a woman I went to the monastery for 
training or work, but did not sleep there. So in my 
replies I pointed out to him that the cloIster 1s not of 
1fself peaceful, nor 1s the world troublesome. There 1s 
not all that much difference between outside and 
Iinside. Whether I am angry or upset because the head 
monk scolds me, perhaps even for something that I 
have not done, or whether upset about something 1n 
the office, or at school, being upset 1s the same. If the 
monks leave me the worst places to weed or sweep 
leaves, especially in winter when half under snow, or 
whether my colleagues In the office leave me more 
than my fair share of work, the grating against If 1s In 
mel What produces 1t 1s really Irrelevant. As long as 
there 1s grating In me, any situation will produce 1t, 
and 1f there 1s no 'legitIimate' outfet, 1t w1ll produce 1ts 
own release, 1.e. fasten on anything!l So not the 


cloister, but work with that grating 1s Important. 


A cloister 1s not a haven of peace, nor 1s If an 
escape. If we live In the world, we have a Job, a 
home, perhaps a family. So I can escape, for 1f there 
1S ørating against my work, I can leave 1t behind and 


øo home. 


223 


Anh bạn biết rằng là một phụ nữ tôi đã đến tu viện để 
tu tập hoặc làm việc, nhưng không nghỉ đêm. Vì vậy, 
trong câu trả lời, tôi cho anh biết tu viện không phải 
là chỗ an bình, cũng không phải thế gian rắc rối. 
Giữa bên ngoài và bên trong không quá nhiều sai 
khác. Cho dù tôi tức giận hay buôn bã vì vị thủ tọa la 
rầy, thậm chí do việc tôi không phạm, hoặc buôn về 
điều gì ở văn phòng, hoặc ở trường, buôn bã thì như 
nhau. Nếu chư tăng cho tôi chỗ tôi tệ nhất để nhồ cỏ 
hoặc quét lá, đặc biệt mùa đông khi một nửa phủ 
tuyết, hoặc đồng nghiệp trong sở không công bằng vì 
chia nhiều việc hơn cho tôi thì bực bội chống đối ở 
trong tôi! Nguyên nhân phát sinh bực bội thực sự 
không đáng kế. Bao lâu còn khó chịu trong lòng, tình 
cảnh nào cũng sẽ gây ra khó chịu, và nếu không có 
lối thoát hợp pháp', sẽ có sự giải tỏa riêng, tức là trói 
mình vào bất cứ vật gì! Vì vậy, không phải tu viện, 


nhưng công phu với sự khó chịu mới quan trọng. 


Một tu viện không phải thiên đường an bình, 
cũng không phải lối thoát. Sống ở thế gian, chúng ta 
có việc làm, nhà ở, có lẽ một gia đình. Vì vậy, tôi sẽ 
có lối thoát, vì nếu khó chịu với công việc, tôi có thể 
bỏ việc về nhà. 


224 


Even though I may carry a certain amount with me, 
mostly I can leave behind what aggravates me. If I 
have trouble at home, I can escape from 1t to my 
place of work. But in a monastery, there 1s no such 
escape. One 1s continuously 1n that surrounding that 
chafes and grates. At home, too, or at work, someone 
may almost take on the features of a demon, or 
persecutor, but then we can escape. Ín a monastery 
we cannot, and so really 1t 1s very much a grinding 
situation, ørinding off excrescencesl That cloistered 
peace takes a very long time to be established; they 
say about seven to nine years minimum. Until then, 1t 
needs to be endured. This endurance 1s a very 


formatfive process. 


As we begin to find the traces In our gratings 
and gripIngs, we actually become familiar with 
ourselves, with how we habitually react. We suffer 
from great deception about ourselves; thouph we 
truly belleve we know ourselves, yet we really do 


not. 


In my own experlence, I used to believe that I 
could not live without music. Even 1n Japan I soon 


acqurred a little radio. 


225 


Mặc dù có thê mang theo mình một phần việc làm, 
nhưng chủ yếu tôi bỏ lại mối bận tâm nặng nề. Nếu ở 
nhà phiền muộn, tôi có thể đào thoát đến sở làm. 
Nhưng trong chùa, không có lối thoát như vậy. 
Chúng ta sống liên tục trong khung cảnh này mặc 
tình mà tức với giận. Ở nhà cũng vậy, hoặc tại Sở 
làm, có người gần như có nét mặt ma quỷ, hay kẻ 
trảm quyết, và rồi chúng ta vẫn thoát ra được. Trong 
chùa thì không thể, và thực sự tình cảnh thật thê 
thảm, nghiền nát u nhọt! Sống an bình trong chùa đòi 
hỏi thời gian rất dài để ôn định; tối thiêu khoảng bảy 
đến chín năm. Cho đến lúc đó, cần phải kham nhẫn. 


Tâm kham nhẫn là cả một quá trình hình thành. 


Bắt đầu tìm thấy dấu vết khó chịu và kìm kẹp, 
chúng ta thực sự trở nên mật thiết với chính mình, 
với cách phản ứng theo thói quen. Chúng ta đau khổ 
vì chính mình dối gạt mình rất nặng; dù thực sự tin 


rằng mình biết mình, nhưng thực tế không phải vậy. 


Kinh nghiệm riêng tôi thì tin rằng mình không 
thê sống thiếu âm nhạc. Ngay cả ở Nhật Bản tôi cũng 


nhanh chóng kiếm được một chiếc radio nhỏ. 


226 


A day during which I could not hear any music was 
somehow 1ncomplete. Yet I found that I1 
Occasionally a friend Invifed me to go to a concert, 
though with shining eyes [ would say, 'Yes, [ would 
love to,' when the time approached, particularly mm 
winter, and 1f it meant going by slow tram to an 
unheated concert hall and coming back late and very 
cold, yet having to get up early next mornIng to øo to 
the monastery — well, I looked for excuses to cry 
offI The third time this happened I began to wonder 
whether 1t was really fair to accept only to cancel at 
the last moment. From that I began to realise that 
although I loved music, I dịd not love 1t as much as I 
thought; other considerations could override 1t. Ôn 
the other hand, I also became aware that summer or 
wWwInfer, snow or rain or shine, Ï managed somehow to 
have a walk, even an occasional good long tramp. 
Somehow I always seemed to find the time, or time 
miraculously happened to become available! So from 
what I actually dịd and not from what I thought, I 


learnt what my real preferences were! 


227 


Một ngày mà tôi không nghe nhạc quả thật thiếu 
thốn. Tuy nhiên, tôi nhận thấy nếu thỉnh thoảng một 
người bạn mời đi xem hòa nhạc, mặc dù mắt sáng lên 
và nói: 'Vâng, tôi rất thích', nhưng khi ngày hẹn gần 
đến, đặc biệt mùa đông, và nếu đi bằng xe điện chạy 
chậm đến phòng hòa nhạc không máy sưởi và trở về 
muộn và lạnh cóng, rồi phải dậy sớm sáng hôm sau 
để đến chùa— thôi, tôi kiếm lý do để thất hứa! Đến 
lần thứ ba xảy ra tôi bắt đầu tự hỏi liệu có thực sự 
công bằng khi chỉ chịu bỏ hẹn vào phút cuối. Từ đó 
tôi nhận ra mặc dù ưa thích âm nhạc nhưng không 
quá mức như tôi nghĩ; những sự quan tâm khác có 
thể gạt âm nhạc qua một bên. Ngoàải ra, mùa hè hay 
mùa đông, trời tuyết hay mưa hay nắng, tôi biết mình 
đều sắp xếp cách này hay cách khác để đi bộ, có khi 
thỉnh thoảng cất bước đường dài cũng tốt. Không 
hiểu sao dường như tôi luôn tìm đúng thời, hoặc thời 
gian kỳ diệu đến đúng lúc tôi sẵn sàng! Vì vậy, từ 
việc thực sự đã làm không phải từ nghĩ tưởng, tôi 


hiểu được sở thích thực sự của tôi là gì! 


228 


I still consider 1t one of my greatest điscoverles, 
finding out that what I actually did was different 


from what I thought my preferences were. 


Along such lines we can find the traces of the 
bull. But since the Middle Way 1s remarkably 
difficult to keep to, one can now veer ofŸ Into the 
other extreme, and become dazzled and attached to 
the new-won 1nsight! Hence, having Just learnt how 
Important my walk was to me, I[ may begin to feel 
that 1f I cannot have that walk then I cannot endure 
the long evening sitting! So back to the Middle Way, 
where both extremes, 'must have' and 'cant do 
without' (both sharing the common denominator ]), 
undergo transformation by 'walking on'. lt requires 


long and patient training. 


Thus we find the traces of the bull and discover 
the beginning of the Middle Way — the Buddha's 
Way. 


229 


Tôi vẫn coi sự kiện này là một trong những khám 
phá lớn lao nhất của mình, phát hiện tôi thực sự làm 
khác với điều tôi đã nghĩ chính là sở thích của tôi. 

Dọc theo những hàng chữ trên chúng ta có thể 
tìm ra dấu trâu. Nhưng vì Trung Đạo rất khó lĩnh hội, 
bây giờ có thể xoay qua cực đoan khác, và sẽ lóa mắt 
và chấp dính vào tuệ giác mới đạt! Do đó, khi biết đi 
bộ quan trọng với tôi ra sao, tôi bắt đầu cảm thấy nếu 
không đi bộ thì tôi không kham nỗi thời ngồi Thiền 
lâu buôi tối! Vì vậy phải trở về Trung Đạo, nơi cả hai 
thái cực, 'phải có' và không có không được' (cả hai 
có chung mẫu số là cái tôi), đều trải qua quá trình 
chuyên hóa bằng cách 'tiếp tục đi bộ'.*8 Việc này đòi 
hỏi công phu lâu dài và kiên nhẫn. 

Do đó, chúng ta tìm thấy dấu trâu và khám phá 


bước đầu của Trung Đạo——Phật Đạo. 





#8 Cả hai thái cực 'phải có' và 'không có không được' sẽ tan mắt 
trong “Thiên hành chánh niệm, là Trung Đạo (D.G.) 
230 


It is helpful to bear in mind that the first teaching the 
Buddha gave to his erstwhile disciples, the five 
monks who by their long practice were qualified or 
ready to hear 1t, was that of the Middle Way! Only 
then did he present the Four Noble Truths. 


"The Great Way 1s not difficult; 1t only avoids 
pIcking and choosing.' But picking and choosing, and 
thus preferences, are natural in any sentient being. 
The very way we move or walk 1s immdividually 
different; frlends can recognise each other by the 
way they walk, even If seen from far ofF. Is that 
pIcking and choosing? Should I now train myself to 
walk In a 'universal' way? Is that 'universal' way so 
umform that there 1s no distinction? It 1s stll all 


pIcking and choosing, 1s 1t not? All 'T, the doer! 


There 1s still another type of preference, very 


different from the natural one. 


231 


Thật hữu ích khi nhớ rằng giáo lý đầu tiên Đức Phật 
ban cho năm vị đệ tử đầu tiên xưa kia??, tu tập từ lâu 
có trình độ hoặc nhiệt tình lăng nghe, đó là Trung 


Đạo! Về sau Phật mới thuyết Tứ Diệu Đề. 


'Chí Đạo không khó; chỉ hiềm lựa chọn.°9 
Nhưng lựa chọn, và do đó, ưa thích, là tự nhiên nơi 
mọi chúng sinh. Cách lay động hoặc đi bộ của mỗi 
người khác nhau; bạn bè có thể nhận ra lẫn nhau khi 
thấy cung cách đi bộ, ngay cả khi nhìn từ xa. Có phải 
đó là lựa chọn? Bây giờ tôi có nên tự tập đi bộ theo 
cách 'phố quát' không? Có phải là cách 'phố quát' đến 
mức đồng đều sẽ không còn khác biệt? Vẫn là chọn 


lựa, phải không? Tất cả là “tôi”, người thực hiện! 


Vân còn một loại sở thích khác, rât khác với 


loại tự nhiên. 





49 Năm anh em Kiều Trần Như. (D.G.) 
50 Câu đầu tiên trong Tính Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Xán. (D.G.) 
232 


It can be clearly distinguished by 1fs energy content 
which 1s so powerful that I feel 'Ï must have' or 'can't 
do without' whatever 1t 1s. How do we In dally life 
become aware of that type? Well, as for me, I usually 
drink coffee, but in the afternoon I prefer tea. And 1f 
a friend who knows me welÏ øives me a cup of tea In 
the morning, that 1s one of the tests. Do I say thanks 
for the tea and drink 1t, or do I feel agsrieved, even 
angry, react against 1f? 'She knows I like coffee!" 
Complaint, 1rritation, annoyance, Instead of gratitude 
for the cup of tea! That 1s when my choosing makes 
the cenergy crupt as Fire, Iinvades the natural 


preference, and 'heats' 1t. 


There 1s nothng wrong with the natural 
preferences as such; as long as there 1s a body, there 
wIll be preferences. And 1f [ cannot have 'my' want 
(or wish) now, that 1s all right, too. But 1f the 
preferences become Inflated to 'I must have or Ï 
cannot go on', then, metaphorically, we are in bull 


country and clearly can see hIs traces. 


233 


Có thê khác biệt rõ ràng bởi nội dung năng lượng 
mạnh mẽ đến mức tôi cảm thấy tôi phải có' hoặc 
'không thể làm gì nếu không có' dù là việc gì. Làm 
thế nào để trong cuộc sống hằng ngày chúng ta nhận 
biết loại sở thích này? Vâng, trường hợp tôi là 
thường uống cà phê, nhưng buổi chiều tôi thích uống 
trà hơn. Và nếu có người bạn nào hiểu rõ tôi và mời 
tôi một tách trà buổi sáng, thì đó là trắc nghiệm. Tôi 
sẽ nói cảm ơn và uống trà, hay tôi cảm thấy phiền 
lòng, thậm chí tức giận, phản ứng lại? 'Cô biết tôi 
thích cà phê mà!" Căn nhẳn, cáu kinh, khó chịu, thay 
vì biết ơn tách trà! Đây là sự lựa chọn của tôi khiến 
năng lượng bùng phát thành Lửa, xâm chiếm sở thích 


tự nhiên và 'đốt cháy." 


Không có gì sal trái với sở thích tự nhiên như 
vậy; bao lâu có thân thì có sở thích. Và nếu bây giờ 
tôi không thể muốn (hoặc ước ao) 'cho mình' thì cũng 
tốt thôi. Nhưng nếu sở thích bị thôi phồng thành 'Tôi 
phải có hoặc tôi không thê tiếp tục', thì theo nghĩa 
bóng, chúng ta đang ở trong đất nước của trâu và rõ 


ràng có thê thấy dấu trâu. 


234 


As we get familiar with them, we learn also to read 
them; how he was stumping and rampaging around 
but was too quick to be seen. He 1s already away —— 


only the traces remain. 


As famillarity Iincreases and we get closer to the 
heated ambience of the bull, some Important 
discoveries awalt usl So, whenever we come acroSS 
those fancles of the mind that seem—to me—the 
most lucid logic, basic assumptions that all know, 
laws on which the world 1s built on, that 1s where we 
have to watch out. They are likely to be mine only 
and by no means shared by everybody else. Thouph I 
may think coffee the best drink except in the 
afternoon, that does not mean that you have—even 
less ought to have—the same liking for coffee. To 
realise at least some of the ramificatilons of this 1s 


having found the traces 


235 


Khi làm quen với dấu trâu, chúng ta cũng học và 
hiểu; làm thế nào trâu chạy lộp bộp và hung hăng 
chung quanh nhưng quá nhanh nên không thấy trâu. 


Trâu chạy mât——chỉ còn lại dâu chân. 


Khi sự thân quen gia tăng và chúng ta tiến gần 
môi trường nóng bỏng của trâu, những khám phá 
quan trọng đang chờ chúng ta! Vì vậy, khi nào bắt 
gặp những tưởng tượng của tâm— đối với tôi—có vẻ 
là những giả định cơ bản hợp lý, sáng suốt nhất mọi 
nØƯỜi đều biết, những định luật mà thế ø1an căn cứ, 
đó là chỗ chúng ta phải đề phòng. Tất cả như là của 
riêng tôi và không có lý do gì để chia sẻ cho ai khác. 
Mặc dù tôi có thể nghĩ rằng cà phê là thức uống tốt 
nhất ngoại trừ vào buôi chiều, không có nghĩa bạn— 
thậm chí không cần—có cùng sở thích uống cà phê. 
Nhận ra ít nhất một số phân nhánh của sự kiện này 


tức đã thấy dấu. 


236 


PHỤ BẢN 


1/ Qui Sơn Linh Hựu sắp tịch, đệ nhất tọa hỏi: 
“Sau khi Hòa thượng trăm tuổi đi về chỗ nào?” 

Sư bảo: “Sau khi Lão tăng trăm tuổi đến dưới 
núi làm con trâu, hông bên trái viết năm chữ Qui Sơn 
Tăng Linh Hựu. Khi ấy gọi là Qui Sơn Tăng hay gọi 
là con trâu? Gọi là con trâu hay gọi là Qui Sơn Tăng? 
Gọi thế nào mới đúng? 

Tăng hỏi: “Con theo Hòa thượng được chăng?” 

Sư bảo: “Nếu ngươi muốn theo ta phải ngậm 
theo một bó cỏ.” 


+ 


2/NGÓN TAY của CÂU CHI (VMQ 3 BNL 19) 


KÚ; 

Hòa thượng Câu Chi”! phàm có người tham hỏi 
chỉ đưa lên một ngón tay. Có chú tiểu khi ai hỏi Sư 
dạy pháp yếu thế nào cũng chỉ đưa lên một ngón tay. 
Sư hay biết bèn chặt đứt ngón tay chú. Chú quá đau 





5! Tên do ngài hay tụng Câu-chi Phật-đà thần chú, sống đồng thời 
với Lâm Tê. 
237 


vụt bỏ chạy. Sư gọi chú. Khi chú vừa quay đầu, Sư 
đưa lên một ngón tay. Chú chợt đại ngộ. 

Khi sắp tịch Sư nói cùng đại chúng: “Ta được 
ngón tay Thiền của Thiên Long cả đời dùng không 
hết?” Nói xong Sư tịch. 


3/ Bài Kệ của Tô Đông Pha 


5m ïn em 
Lị£#.Š3È 5 
?4?7KJ\ T18 
‡b H¿n1nJSŠ1Ð 2, 


Khe thanh tiện thị quảng trường thiệt 
Sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân 





52 Khi xưa Câu Chi sống một mình dưới chân núi. Một hôm có bà 
Ni Thực Tế đến viếng, nhiễu giường Thiền ba vòng, xong đứng 
trước mặt Câu Chi không giở nón, nói: “Nói được ta sẽ giở nón và 
lễ bái.” Câu Chi không nói được. Ni ra đi. Thấy trời tối Câu Chỉ mời 
Ni ở lại sáng mai hãy đi. Ni bảo: “Nói được ta ở lại.” Câu Chi không 
nói được. Ni ra đi. Câu Chi hỗ thẹn tự nhủ “Ta tướng trượng phu 
mà tâm không trượng phu, không trả lời được câu nói của một bà 
Ni.' Rồi quyết định lên đường tìm thiện tri thức. Tối hôm đó có thiện 
thần mách bảo đừng đi, vài hôm nữa hiện thân Bồ-tát sẽ đến. Quả 
nhiên hôm sau hòa thượng Thiên Long đến. Câu Chỉ kể lại tự sự. 
Thiên Long (đệ tử Đại Mai, cháu Mã Tổ) nghe xong đưa lên một 
ngón tay. Câu Chi chợt đại ngộ. 
238 


Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ 

Tha nhật như hà cử tợ nhân 

(Suối reo vẫn Pháp âm bắt tuyệt 
Màu non kia Chân thê Như lai 
Đêm về tám vạn bốn nghìn kệ 
Ngày sau làm sao nói cho người?) 


+ 


239 


